TOÀN CHÂN TRIẾT LUẬN 
Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần 


Tao eBook (31/12/‘15): QuocSan. 


“Cành bông nở buổi rang đông, có phải vì muốn khoe sắc đẹp 
với hương thơm chăng? 
Mặc tình khách qua đàng, ai biết thích yêu thì dừng chân mà 
thưởng thức. 
Nó nở, vì không thể không nở đặng” 

(N.D.C) 
“... Xưa kia, có một con chim sa trước cửa thành nước Lỗ. Vua 
Lỗ bắt về nuôi, dạy bày yến đãi nó ăn, trổi nhạc cho nó nghe, 
Chim ấy không dám ăn, dám uống, sợ quá mà chết. 
Đó là dụng cách nuôi mình, mà nuôi chim. Chớ chỉ vua Lỗ dụng 
cách nuôi chim mà nuôi chim, nghĩa là để cho nó dau trong rừng 
sâu, núi lạnh, hoặc ăn rắn lối bưng, hoặc ăn lúa nơi đồng, thì 
cuộc kết quả phải khác, lợi mà không hại. Ta nay làm như vua 
Lỗ ngày xưa. Ta đem cái đức của chân- nhân mà giẳng cho Tôn 
Hưu là một tên thường nhân mê muội... Bắt chuột ngồi xe ngựa, 
ép chim nghe chuông trống là làm kinh động mấy con vật nhỏ 
đó. Ta có lẽ đã làm kinh động Tôn Hưu...” — (Trang Tử). 


MỤC LỤC: 
TỰA 
QUYEN I 
§I: DAO 
§II: TAM 
Ban nga 
§II: VU TRU 
§IV: BAN NGA VA CHAN TÍNH 
QUYEN II 
. Những van dé quan trọng của nhân sinh 
. Nhập thế và xuất thế 
. Cá nhân và toàn thể 
. Công bình 
. Từ bi bác ái 
. Thiện ác 
. Chân tính và luân lý 
. Tạo hoá 
. Vô vỉ 
10. Tế độ quần sinh 
11. Thần thông đạo pháp 
QUYENIN ; ¬ 
§I: CHO PHAN BIET HANH VI BAN NGÃ VÀ CHAN TÍNH 
§II: NHÂN ĐẠO VÀ THIÊN DAO 
SII: TƯƠNG QUAN VÀ TUYET ĐỐI 
§IV 
1. Đạo là sự thực nghiệm của mỗi người... 
2. Lý trí và Trực giác 
§V: HỮU TÂM VÀ VÔ TÂM 
QUYỂNIV  _ 
§I: BẢN NGÃ BIỆN CHỨNG 
§II: GIẢI THOÁT 
SII: ĐỀU TRO NGAI TRONG SỰ GIẢI THOÁT 
KẾT LUẬN 
PHỤ LỤC 
1. Sự huyền vọng 
2. Lẽ biến chuyển của vũ trụ 


OANA HT > C2 l2 


3. Chân lý và khoa học 
4. “Tu” 

5. Sự hoàn hiện của đạo 
6. Lộc trời 

7. Chí nhân 

Cây bách thọ 

Tài và bất tài 

Thu thuỷ 

Bệnh quên 

Trích dịch một đoạn trong quyển “INITIATIONS LAMAIQUES” 
Chân nhân 


TỰA 


Nói một điều có thể cảm được mà không thể nói ra được, rất 
khó. Miêu tả một lẽ vô hạn bằng một thứ tiếng hữu hạn như lời 
nói, câu văn, thì lại càng mâu thuần. 


Ấy vậy, những ví dụ cụ thể lấy theo thực tế hàng ngày, để giúp 
cho ta hiểu những thuần lý trong quyển nhỏ này, chẳng qua như 
tấm ảnh rất thô, không nét nào là giống với sự thật, chỉ có để cho 
ta hội ý mà độ hiểu cái nét hay sắc đẹp của bức tranh thiên nhiên, 
phong phú của bồn cảo mà thôi. 

Độc giả chớ quên lẽ ấy mà lấy cái hình thô thiển vụng về kia 
làm sự thật hãy dùng Trực giác mà lĩnh hội, nhiên hậu mới có thể 
thấu đáo được cái nguyên ý của tác giả. 

Có nhiều chỗ nhái đi nhái lại, đó là dụng ý của tác giả. Muốn 
cho độc giả dễ hiểu, dễ nhớ cần phải dụng phương pháp ấy. Về 
mặt văn chương thì để tự nhiên, không phọc thúc gì cả, vì rằng 
còn miễn cưỡng thời sự tự nhiên e sẽ vì đó mà mất đi chăng? Cốt 
dùng câu văn giản dị cho mọi người đều có thể đọc mà khỏi phải 
dụng công tìm kiếm... 

Về những chữ dùng, tác giả có mượn năm ba chữ của các tôn 
giáo học thuyết. Ay là sự bất đắc di. Vì lẽ, một thứ tiếng mà dùng 
chung cho ba học phái như Phật, Lão, Nho, thời tránh sao, khi nói, 
khỏi phải hiểu lầm. Ti như chữ Tâm nói ra, thời người học Phật sé 
hiểu cái nghĩa chữ Tâm theo học phái của họ, người học Nho sẽ 
hiểu theo chữ Tâm theo học phái của họ. Thành ra sự hiểu lầm 
nhau giữa độc giả và người viết sách, không sao tránh cho khỏi 
dang. Sở di tác giả dùng những tiếng mượn ấy là vì những chữ ấy 
có phần phù hợp theo ý tưởng của tác giả định nói. Song le, vì 
muốn ngừa sự hiểu lầm đó, tác giả, hoặc tạo chữ mới, hoặc mượn 
chữ cũ, mỗi mỗi đều có chú thích và định nghĩa rõ ràng cả. Độc giả 
hãy chú ý kẻo hiểu lầm cái nguyên ý tác giả. 

Đây chẳng phải quyển sách khảo cứu về Lão giáo hay để phể 
bình tôn giáo học thuyết nào. Tác giả cũng không phải đem lý 
thuyết mới nào nói ra. Ấy là những ý riêng của tác giả đối với lẽ 
Đạo, mà tác giả tưởng cho là đúng với lẽ tự nhiên. Trong cách lập 
ngôn, mới xem qua có ké đã bảo rằng tác giả có cái ý công phan 
rất mạnh bạo, không đặng cái về ôn tồn... Nếu quả có thật vậy, thì 
không phải lỗi của tác giả. Thiết tưởng rằng, Sáng, Tối có xung đột 
nhau, chẳng phải tư tâm. Phải, Quấy có xung đột nhau, chẳng phải 


vì tư ý. Va lại, mùi hương các thứ hoa, có thứ dịu dàng, có thứ gắt 
gong, đó cũng là một lẽ tự nhiên. Tác giả hôm nay, nếu trong lời lẽ 
có không đặng dịu dàng mà lại lắm khi gắt gỏng, độc giả cũng 
không lẽ trách tác giả mà không trách cây bông! Tác giả chỉ như 
con chim ca, như giòng nước chảy, Ca vì ca, chảy vì chảy. Dầu hay 
dầu dé thé nào, cũng là chỗ sở di đó thôi. 

Lại nữa, độc giả hãy xem xét những ý tưởng của tác giả trong 
quyển sách này một cách vô tư, nghĩa là đừng dem nó so sánh với 
điều mình đã đọc, da nghe; vì hé so sánh thì không bao giờ hiểu 
đặng cái nguyên ý của tác giả. Nghĩ rằng độc giả cầm đến quyển 
sách nào, là chủ tâm để tìm hiểu coi cái ý tác giả về vấn đề nào đó 
ra sao, nhưng nếu đem nó so sánh, thì ra độc giả chỉ có đem hại tư 
tưởng mà đối chiếu, để chọn lựa cái nào là hợp với thành kiến, với 
“tư tưởng sẵn” của mình. Thế thì bao giờ hiểu dang cái giá thật 
của mỗi ý tưởng, vì trong lúc những tư tưởng mới cũ phân tranh 
thì chỗ thành kiến của ta lại trở nên chỗ “đụt” để cho ta “lui” vào 
đó mà “ẩn trú”. Nhà triết học H. Bergson có nói: “Triết luận là một 
đều rất dễ, nếu ta không đem những thành kiến ta chen ngăn giữa 
Trí ta và Sự vật”. 

(NDcan 25/3/1935) 


QUYEN NHỨT 
CHUONG I: DAO 
(Sơ luận về quan niệm Dao) 

Quan niệm về Đạo có nhiều cách, tuỳ theo trình độ dân tộc, xã 
hội, mà ra. 

Kė thi cho Dao là dang Hoá Công sanh ra vạn vật; cho Trời là 
đấng riêng biệt với vật thọ tạo, nghĩa là ở ngoài Vũ trụ. 

Kẻ thì cho Đạo ở trong Vạn vật, sung tắc kiền khôn. Đạo tức là 
cái Hồn chung của Vũ trụ, cái Sự sống chung của Vạn vật. Nó là 
cái Lý độc nhất vô nhị quán thông cả thời gian, không gian. Lý ấy, 
cùng vạn vật vẫn là Một. Đạo ấy, chủ nơi thân ta, gọi là Tâm, nên 
kêu rằng: Đạo là Tâm, Tâm là Đạo. 

Hai thuyết ấy, thuyết Hoá công thần chủ và thuyết Vạn vật nhất 
thể, tuy quan niệm rất phản đối nhau, song cả hai đều bao hàm 
một ý nghĩa: giải cái lý của Vũ trụ. 

Đạo là gì? (Đạo, nói đây là thuộc về quan niệm Vạn vật Nhứt 
thể, là quan niệm mà tác giả đã nhận là phải theo sở kiến của 
mình. Đây cũng chẳng phải ý soạn giả muốn định nghĩa) 

Ấy là cái Lý độc nhất vô nhị, cái linh quang sáng suốt, bất thiên 
bất biến, sung tắc cả không gian vô hạn và quán thông cả thời gian 
vô hạn, ta sẽ gọi là Bản thể của Vũ trụ. Vũ trụ là cái hiện tướng 
của Lý ấy, cũng như sóng là cái hiện tướng của nước vậy. Tuy 
phân ra mà nói chớ kỳ thật là Một. 

Phật giáo gọi là: Chân Như Vạn Pháp. 

Lão giáo gọi là: Đạo Đức. 

Triết học gọi là: Tuyệt đối, Tương đối. 

Vũ trụ mới xem qua dường thiên hình vạn trạng rất sai biệt, 
nhưng ký thật đồng nhứt lý. 

Phật giáo có câu: “Chân Như giã chi Vũ trụ chỉ bổn thể, nai bất 
sanh, bất miệt, bất tăng, bất giảm, vô thi cô chung. Vũ trụ chi hiện 
tướng hữu sanh miệt, hữu tăng giảm, hữu thỉ chung, vị chỉ Vạn 
pháp. Vạn pháp tức Chân Như... Chân Như tức Vạn pháp. (Chân 
Như là bổn thể của Vũ trụ thì không sanh không mất, không tăng 
không giảm, không thỉ không chung. Vũ trụ là hiện tướng của 
Chân Như thì có sanh có tử, có tăng có giảm, có thỉ có chung, nên 
kêu là Vạn pháp... Vạn pháp là Chân Như, Chân Như là Vạn pháp) 


Trời đất đều do Đạo mà ra, ta có thể cảm giác được mà không 
thể thấy đặng, có thể hiểu biết được mà không thể nói ra được. 
Nói ra đặng, không còn phải là Đạo nữa, vì Đạo là vô cùng, vô tận, 
vô lượng, vô biên; làm sao định nghĩa cho đặng? Ta chỉ mượn một 
tiếng nào đó để chỉ danh. Đã là một lẽ Tuyệt đối thời muốn cảm 
lấy chỉ phải dùng đến Trực giác mà thôi. 

Đạo thì tự bản, tự cần, không cần đâu sanh ra. Rộng ra bao 
nhiêu. Đạo cũng bao trùm, mà thâu nhỏ lại bao nhiêu. Đạo cũng ở 
trong. 

Một nhà triết học ngày nay có nói: “Chân lý, ti như lò lửa đỏ, 
trong ấy tủa ra, như pháo nổ, văng ra biết bao nhiêu đốm lửa... mà 
mỗi đốm ấy, là Ta” 

Ta, là một điểm linh quang của Đạo. 

Linh quang ấy tuy đã thấy có chia ra phần tử, song nó vẫn sung 
mãn như một toàn thể hoàn toàn. 


CHƯƠNG II: TAM 
(Quan niệm về con người) 

“Tại Thiên vi Mạng, 

Tại Sự vi Lý, 

Tại Nhơn vi Tánh, 

Chủ ư Thân vi Tâm, 

Kỳ thật nhứt dã” 

Đạo, tức là sự sống chung của Vũ trụ, với Tâm ta, thì đồng một 
lý. Dầu trong hột cát, trong lá cây, hay trong con người cũng đều 
có Đạo. Thử xem luồng Điện khí, đâu đâu cũng là một, hễ ứng thân 
vào điện phiến thì chuyển thành gió mát, ứng thân vào điện đăng 
thì hiện ra nóng và sáng, ... Tuy thế, nguyên lai vẫn là Điện khí. 

Tâm con người như ngọn điện đăng tuỳ theo cơ thể mà ứng hiện 
cái Đạo... Ngọn đèn lu, vì bóng lu, ngọn đèn tối vì bóng tối, ngọn 
đèn sáng vì bóng sáng. Lu, tối, sáng là cái tính chất của cơ thể, chớ 
chẳng phải Điện khí có những tánh ấy. 

Đạo thì tự ban tự căn, vô hình vô thức, nên không có tính cách 
chỉ riêng; cho nên Đạo ở ngoài cái Tốt, cái Xấu, cái Hay, cái Dở, cái 
Phải, cái Quấy, nghĩa là Tuyệt đối. Đạo vẫn là cái Thể, mà cũng 
vừa là cái tướng. 

Vì lẽ Tâm ta đồng lý với Đạo, muốn tầm Chân lý, cần chi ta phải 
kiếm quanh quan đâu xa. Dao nơi ta đây... 


Bản ngã 

Tâm, đồng lý với Đạo nên không khác nhau, dẫu tiếng gọi có 
khác nhau. 

Đến lúc hiện vào bổn thân ta, cái Tâm bắt đầu lúc ấy, tách ra với 
cái Tâm của Đại Toàn thé, lại tưởng mình là riêng biệt (Ban ngã). 
TỈ như ta có nhiều món, để đựng nước... những món ấy có hình, 
hoặc dài, hoặc tròn, hoặc vuông... Cơ thể ta đây cũng thế. Đạo tỈ 
như nước không có hình thể. Nếu lấy nước mà đổ vào mấy món ấy 
thì, nước sẽ có hình, hoặc tròn, hoặc dài, hoặc vuông... Khi nước 
chưa đổ vào mấy món ấy ta gọi nó là Đạo; nước đổ vào mấy món 
ấy rồi gọi nó là Tâm. Tuy ống thẳng bầu tròn hình thể có khác 
nhau, chớ vật chứa trong cũng đồng một thể tánh. Lúc ấy, bị riêng 
phân với nhau, rồi bị hình thức chi phối nước đựng trong những 
món ấy quên phứt cái ban căn mình, rồi tự tưởng là riêng biệt với 
nhau, tự xưng là Ta. Quan niệm Bản ngã sanh ra bắt đầu lúc ấy... 
Cái Tâm dần dần lu lờ, quên bổn căn... xa lần với Đạo vậy. 

Cái tư tâm- thường gọi là Bản ngã, do nơi cái lầm rằng Ta là 
khác và riêng với Vạn vật chung quanh. Cái ảo tưởng ấy làm cho 
lu lờ cái Tâm ta, và làm cho nó dường như bị nhốt chặt trong cái 
cốc khô vỏ cứng của Bản ngã, nghĩa là nó làm cho mất cái dây 
tương khí buộc chặt Ta vào Đại Toàn thể. 

Cái Tâm ta là một lẽ vô cùng vô tận, mà nhốt chặt vào một cái 
tâm lý hạn định là Bản ngã, rất bẩn chật, bực bội lắm! Cái khổ vì 
đó mà sanh ra. 

Muốn đặng Toàn Phúc thì phải giải thoát cái Tâm ta ra khỏi cái 
điều mê lầm ấy. Hế tâm giải thoát rồi, thì nó sẽ thấu lý Đạo một 
cách tự nhiên, vì nó là Đạo, Đạo là nó 

.” Ngay kia, tôi mộng du, thấy đi cùng với em tôi trên một con 
đường nhỏ rất hẹp; trong khoảng dạo chơi ấy, tôi có ý xem cái 
bóng của tôi sao lại đậm hơn bóng của em tôi nhiều. Tôi suy nghĩ 
tìm kiếm cái lý ấy coi tại đâu; tôi hiểu được rằng cái tư tâm của tôi 
nó thâm sâu hơn của em tôi (nghĩa là tôi hữu tâm hơn em tôi trong 
chỗ cái Ta khác với Vũ trụ vậy). Cũng như lúc tôi dòm qua hai tấm 
kiến, một tấm thì sậm hơn tấm kia mà tấm sậm hơn là tôi. Tôi mới 
ước cho hai bóng đồng một màu (bóng em tôi và tôi). Thật vậy, 
trong giây phút thì hết còn phân biệt được hai bóng nữa. Lúc ấy tôi 
cùng em tôi trở lại làm một. 


“ Tôi cũng cứ mộng du như trước nữa, mơ thấy tôi đang nằm 


trên bãi cô xanh, ngắm xem một cong cô đang moc... Chúng ta đều 
biết rằng: cỏ dưới đất mọc lên, trước hết có một cọng; cọng ấy 
lớn; cao lên, liền tách ra làm hai, hai làm ba lạng... Tôi cảm thấy 
rằng, tôi là cọng cỏ ấy trước khi tách ra đó. Lúc ấy tôi thấy được 
sự sống của toàn bộ cây ấy chuyển vận từ dưới đất phỏng lên... 
rồi biến chuyển thành ra các lạng, lá tược... kế đó tôi thấy vụt 
trong mỗi cọng lá, cây đó, đều là tôi cả... Tôi sực tỉnh dậy, rất cảm 
kích, mới tự nói với tôi rằng: “Từ đây, tôi chỉ ao ước có một điều 
là được không biết mình riêng biệt với Vũ trụ, tôi sẽ mất hẳn cái 
quan niệm rằng tôi là một sự sống riêng không liên lạc gì với vạn 
vật nữa. Với quan niệm mới nầy, tôi sẽ quên đặng cái tư tâm của 
tôi, và được hỗn hợp vào Đại Toàn thể, tức là trở lại làm một cùng 
vạn vật, cùng cỏ cây, cùng thú vật và nhân loại. Thế ấy, tôi mới 
được cận với Đạo tức là cận với cái Tận Thiện, Tận Mỹ. Bởi cái 
Bản ngã tư riêng đây, cái Ta hạn định, hẹp hòi đây, cái riêng biệt 
của tư tâm đây, nó làm cho trở ngại sự hành vi ta trên con đường 
Tận Thiện vậy...” Ấy là đại ý của lời một nhà hiền triết Ấn độ 
ngày nay, Krishnamurti, đã nói trong cuốn Le Royaume du 
Bonheur. Lời ấy có thể giúp cho ta thấy cái lý của bản ngã và Chân 
Thể một cách dễ dàng hơn. 


CHUONG III: VŨ TRỤ 
(Quan niệm về Vạn vật) 
“Vũ trụ tiện thị ngô tâm 
Ngô tâm tiện thị Vũ trụ” 
(Lục Cửu Uyên) 
Vạn vật cùng ta là Một, vẫn có cái dây liên khí buộc chặt lấy 
nhau. Giờ mà ta tách ra 


lấy mình làm một vật riêng biệt, khác hẳn với Vũ trụ, ta như 
cành cây gãy, như lá cây rơi, như đoá hoa rụng, lìa cội vậy... Có 
khác nào con sông kia đang thông thương cùng Đại Hải mà bị lấp 
vằm, không còn đặng cùng sống với cái Chung của Đại Hải nữa... 

Thật thế, chúng ta ngày nay, trong xã hội văn minh này, vẫn là 
con người mất cội, đang tìm kiếm cái dây tương khí ta đã làm 
đoạn lìa rồi đó... 

Đời ta, nói thật ra, vẫn là một cái đời tư phân làm hai phần rất 
hệ trọng: một cõi đời vật chất và một cõi đời linh thiêng. Tóm lại, 
ta tự nhận chắc chắn rằng, có một cõi tỉnh thần tâm lý bề trong 
(tức Tâm ta), và một cõi đời vật chất rờ ram được bề ngoài ô 
chung quanh ta tức vạn vật trong vũ trụ. Vĩ lẽ ấy mà cổ kim triết 
học chỉ vần xây chung quanh hai quan niệm Ấy. 

Tâm ta là một cõi riêng biệt, khác hẳn với vạn vật hữu hình 
chung quang ta, ấy là đều thứ nhất, mà ai ai cũng đều công nhận. 
Nhưng nếu có ai bảo ta rằng cái quan niệm ấy sái với sự thật, thì 
ta sẽ lấy làm bối rối và có khi bất bình lắm. Vì sao? Vì lẽ, từ thủa 
nhỏ đến lúc có trí khôn, trót đời, ta vẫn thấy ai ai cũng đều cho cái 
vật ta nằm trong tay, đạp dưới cẳng, đụng thân mình ta đây, là 
không phải ta... thì làm sao đồng lý với ta cho đặng? Vì sao nữa? 
Vĩ lẽ, ta thường thấy thường nghe, nên không thể để ý hoài nghỉ 
đặng. Làm sao hoài nghỉ một điều mà ta thường nghe, thường 
thấy, thường cho là một sự tự nhiên? Bởi cớ ấy mà ta không quan 
tâm gi đến nó nữa cả, nên không thể hoài nghi được. Thói quen, là 
cái lẽ làm cho ta không để ý suy xét về những việc hằng ngày trong 
đời ta. Nên chỉ cũng vì thói quen mà làm cho ta không để ý hoài 
nghỉ rằng ta và Vũ trụ là đồng lý, hay là khác biệt với nhau. 

Phải biết rằng, chang cần truy tầm lẽ huyền bí chi xa, nó vẫn ở 
bên ta, nơi ta đây, và cũng bởi thói quen nên ta cho nó là thường, 
không quan tâm gì đến nó nữa, cam chịu sống mê trong giấc mộng 


của ta... 

Cái bước đầu hết trong con đường Triết học là sự Hoài nghỉ. 
Phải khởi hoài nghỉ và suy hôi những điều ta thường thấy, thường 
nghe, nhứt là những đều cận ta và thường xảy ra hằng ngày, hoặc 
trong tâm lý của ta đây. Chớ để cho thói quen làm cho ta xem 
thường những lẽ mầu nhiệm Ấy. 

Cái Bản ngã của ta là giả; vạn vật chung quanh ta là ảo huyền. 
Hai lẽ ấy, thật làm cho ta bối rối và hoài nghi lắm. Song le, có mấy 
ai chịu để ý quan sát suy nghĩ chăng? Trước một việc lạ, thường 
con người nhu nhược có hai cử chỉ để đối tiếp; một là tin theo liền 
mà không để chút ý lừa lọc cả; hai là sẽ trê môi khinh thị va bd 
qua, viện lẽ rằng dị đoan hay vô lý... Ấy là những cử chỉ khỏe cho 
người nhu nhược... Kẻ tìm Chân lý, chớ bắt chước như thế, hãy 
biết tin, và hoài nghi, để mà suy xét cho kỳ cùng. Lại nữa vì cớ 
thường thấy, thường nghe, nên cái lẽ mầu nhiệm ta lại bỏ qua, 
không quan thiết gì đến nó nữa. Những tâm chỉ biếng nhác, những 
cử chỉ nhu nhược ấy, làm cho ta không bao giờ hiểu được lý thật 
của mọi vật. 

Theo khoa học ngày nay, lấy theo quan niệm Vật chất hợp nhất 
(unité de la matiere) thì vạn vật chung quanh ta đây là những cách 
hợp tuyển của muôn vàn nguyên tố (atome). Như đá, sắt, cây... 
chẳng qua là một cách sắp đặt riêng theo toán số của nhiều nguyên 
tố hợp lại; mà mỗi một hột nguyên tố chẳng qua là một cái luồng 
âm điện (électron) tiếp xây chung quanh một hột dương điện 
(proton). Thế thì cái xác thân ta đây, những ngoại vật chung quanh 
ta đây, nghĩa là cái cõi đời vật chất hữu hình đây, chẳng qua là 
một cách sắp đặt riêng của những luồng lưu động của âm điển 
thôi. Lại nữa, những hột dương điển và âm điển ấy không khít với 
nhau, mà lại rất phân xa nhau, như hành tỉnh xây chuyển chung 
quanh mặt trời vậy; cho nên ta có thể gọi rằng hai hột nguyên tố 
không bao giờ dính nhau đặng. Thì ra ta đứng đây trên đất bằng 
cũng vị tất là chân liền đất, mà ta ngồi dựa trên ghế đây vị tất thân 
ta liền với mặt ghế... Ấy là một điều thường sự, ai là người có 
học, khi đọc qua những bộ sách khoa học ngày nay đó, đều hiểu 
biết, nhưng không mấy ai quan tâm đến vì không mấy ai chịu suy 
nghĩ đến một việc lạ và mới ấy. Đều ấy, tuy rất quan hệ cho nhân 
sinh nhiều lắm, nhưng bởi thói quen, vì nhu nhược mà rồi họ cũng 
bỏ qua, coi như không có đều chỉ lạ. 


Bấy nhiêu đó chỉ cho ta biết rằng, có cần phải đến non cao rừng 


thẳm mà tìm Đạo đâu. Cái lẽ huyền vi u uẩn chỉ ở bên ta và nơi ta 
đây, chỉ vì bị thói quen mà ta bỏ qua. Huống chỉ cái tâm ta, nó là 
một bầu huyền cơ bí ẩn vô cùng... Tâm là Đạo, mà Đạo thì vô 
biên, vô lượng... Tâm ta cũng vô cùng, vô tận, cũng huyền vi siêu 
việt. Biết Ta và biết Đạo. 

Vạn vật chung quanh ta có, hay không có? Ta không thể hoài 
nghi rằng: thay là ảo huyền. Nhưng, lấy tận lý mà xét, thì Van vật 
không có thật. Vạn vật sở dĩ có đây là đối với cái Tâm của ta. Phật 
giáo có câu: “Thật đại thừa, phi hữu phi không, diệc hữu diệc 
không...” (Theo Đại Thừa, thì cho vạn vật, là chẳng có, chẳng 
không, mà cũng có cũng không) 

Hiểu đặng cái lý Phi hữu Phi không, Diệc hữu Diệc không là hiểu 
đặng cái lý thật của Vũ trụ vậy. Ta thử lấy theo khoa học ngày nay 
mà giải cái lý ấy. Chúng ta đều dư biết rằng vạn vật trong Vũ trụ 
chẳng qua là những cách lãng động riêng (vibrations). Ngũ quan ta 
có thể hưởng ứng đặng với một số nhiều trong những cách rung 
động riêng ấy (modes de vibrations particulieres) trong không khí, 
như màu sắc, âm thanh... TỈ như lỗ tai ta có thể nghe đặng tiếng 
từ khoảng 16 lần rung động cho tới số 32.768 trong giây đồng hồ. 
Con mắt ta thấy ánh sáng đặng trong một khoảng rung động hạn 
định mà thôi. Ngoài ra những con số ấy, tai ta hết nghe đặng, và 
mắt ta hết thấy đặng. Sức hưởng ứng của giác quan ta vẫn có 
ngần ấy thôi. 

Bây giờ ta thử tưởng tượng mỗi giống vật không có những giác 
quan như ta, lại có thứ giác quan khác, có thể thấy đặng những 
cách rung động riêng khác hơn ta, hoặc nhiều, hoặc ít hơn ta, 
nghĩa là nó có thể hưởng ứng hay không hưởng ứng hay là cảm 
giác những cách rung động mà ta không thể thính giác đặng... Chỗ 
ta thấy là hình chất, nó thấy rộng là những luồng linh khí mà thôi, 
- chỗ ta gọi là mầu sắc đẹp, nó không thấy chi ráo... Cái quan 
niệm vũ trụ của giống vật ấy với của ta, khác nhau là dường nào! 
Chỗ ta gọi có, nó gọi không. chỗ ta gọi không, nó gọi có. Nếu ta có 
thể giao tiếp, và trao đổi ý kiến với giống vật ấy, thì nó sẽ nói với 
ta rằng, cái cõi đời của nó thấy đó là thật Có, còn chỗ ta gọi là có, 
nó không thấy, không thể gọi là có cho đặng. Còn ta, ta sẽ cãi lại 
rằng, cái cõi đời ta thấy đây, ta rờ rẫm được đây, như nhà cửa, cây 
cối, núi non... là Gó, không thể gọi không cho đặng... “Gó”, 
“Không”, - kỳ thực là sự thấy riêng của từng loại. 


Nói thế, thì vạn vật đây là không có thật sao?, nếu ta muốn ra 


Hà Nội mà cứ miệt nằm đi xuống hoài, thì có thấy Hà Nội chăng? 
Nếu ta bô ăn vài ba bữa mà không biết đói, chừng ấy sẽ gọi vật 
chất là không có thật. Bởi thế, nói rằng Vạn vật là không có thì 
không trúng, mà nói có cũng không trúng... Sự thực hiện của Vũ 
trụ vẫn tương quan. 

Vạn vật có thật là đối với cái giác quan của ta, còn không, là đối 
với sự thấy riêng của giống vật khác giác quan với ta đó. 

Ấy vậy, vạn vật có, là đối với cái tâm ta; vạn vật và tâm là Một, 
tương ứng tương cảm rất mật thiết. Nếu bỏ cái tâm ta ra thì vạn 
vật tất là có thật, - có thật một cách tuyệt đối, tự ban, tự căn vậy. 
Đối với ta nó là có; mà tự nó, nó không có. Đó là cái nghĩa có mà 
không, không mà có (Le monde n’existe pas en tant que soil mais 
existe par rapport aux consciences qui le per coivent. - Day cũng là 
một nghĩa trong nhiều nghĩa của Phi Httu Phi Không của Phat 
giáo.) 

Những tánh của vạn vật ta thấy đây, như nặng nhẹ, màu sắc, âm 
hưởng, thời gian, không gian... có cái giả thật của nó là khi đối với 
cái tâm (tâm đây là cái tánh biết, chớ lầm với cái Tâm, viết bằng 
chữ hoa- là cái tiếng chỉ danh của Chân thể) của con người tương 
Ứng, tương cảm với nó đó. Nếu phân cái tâm ra với van vật, thì 
những tính cách ấy, tự nó không còn nghĩa lý gì là thật cả. 

Cho nên, ngày mà ta tách phân cũng Vũ trụ làm một vật riêng 
biệt, ngày ấy ta khởi lần xa Đạo, nghĩa là không còn thấy đặng cái 
chân tướng của vạn vật nữa (Đây là nói về mặt tâm lý; những ví 
dụ trên kia chẳng qua để giúp cho ta hội ý mà thôi, chớ chẳng phải 
nói ké giải thoát rồi, sẽ thấy Van vật về mặt hình thể khác han với 
sự thấy của kể thường nhân. Chỉ có cái tâm lý đối với vạn vật là 
khác mà thôi. Lúc còn sống trong bản ngã, cảnh đời đối với ta như 
một trường chiến đấu, tử, sanh, khổ sở... Tâm ta giải thoát rồi, đời 
sẽ đối với ta như một chỗ toại sinh của vạn vật ... Còn sống trong 
tư tâm, ta sẽ thấy vạn vật có đây, là vì một tôn chi hay một tư ý 
chi chi của Hoá công. Sống trong Chân tính, ta sẽ thấy vạn vật có 
đây, là vì có, một cách vô vi trầm tỉnh... Cũng một sự xem, mà chỗ 
thấy lại khác nhau dường nào! Nhà văn sĩ Lameanais có nói: 
“Devant un spectacle, tout le monde regarde ce que je regarde, mais 
personne ne voite ce que je vois” - Đứng trước một cảnh tượng 
nào, ai ai cũng xem như tôi xem, nhưng không ai thấy cái chỗ tôi 
thấy. 


Xem bai “Kia thử xem hoa xuân phong thuy...” trong quyển 
Trường Lạc Ca, trang 20, và bài chú giải trong quyển “Trường Lạc 
Yếu Luận”) 

Những ai có đọc sách Theosophie moderne, đều biết rằng cái 
cảnh vật trong cõi thế giải vật chất này (monde physique), những 
sự Cứng, Mềm, Nang, Nhẹ, không còn chi gọi là thật nữa đối với 
kể đã thoát xác. Cõi tính linh (plan astral) tự nó không có thật, 
nhưng đối với kẻ sống trong tính linh thể (corp astral) thì cõi ấy là 
Có, mà đối với kẻ sống trong xác thịt (corps physique) không thể 
gọi là Có đặng. 

Trang Tử có thuật câu chuyện, một ông nhà giàu kia, ban ngày là 
một vị phú ông “nhứt hô bá ứng”, ban đêm ngủ thấy mình làm một 
tên đầy tớ hết sức cực khổ. Còn anh đầy tớ của ông ấy, ban ngày 
là người tôi mọi vất vả, ban đêm thấy mình làm một vị phú ông 
“nhứt hô bá ứng”. Đời người chi có ngày với đêm mà thôi. Như 
hau người nói trên đây, phân nửa đời “sướng”, phân nửa đời 
“khổ”. Thời ai hơn ai? Ai đám nói rằng: cảnh nào là thật, cảnh nào 
là giả? 

Cảnh nào cũng thật, đối với lúc sống hiện tại đó. Ta không thể 
nói rằng cảnh trong giấc mộng là giả, cảnh ta sống lúc ban ngày 
đây là thật. Thế thường, cho cảnh thức dậy là thật, mà cảnh ngủ là 
ảo huyền, đều ấy cũng vị tất... 


Cho nên, khi Trang Tử, mộng thấy mình hoá Hồ Điệp. Tỉnh dậy 
nói: “Hồ Điệp là Trang Sinh, hay Trang Sinh hoá Hồ Điệp”. Hai 
quang cảnh ấy, chẳng qua là hai cuộc đời không thật, của một vật 
có một, không cõi nào, không cảnh nào tự có thật cả. Trang Châu 
không chấp mình vào cảnh nào. Sống phải vào cảnh nào, thì cứ 
thuận biến theo cảnh ấy, rồi thôi. Ngài lại nói: “Ví như cánh tay ta 
bên này thành cây cung, cánh tay bên kia thành con chim, thì cây 
cung này bắn con chim kia mà ăn... Ngài lấy cái sống của Ngài bấy 
giờ làm một cùng cái Sống Chung của Vũ Trụ rồi, thì tha hồ... có ở 
vào địa vị nao, Ngài cũng an vui với cái tự tanh của Ngai vậy. 

Ta vì quá cố chấp trong một cái có hay một cái không mà phải 
vất vả khổ sở, cũng tại ta sống trong cái sống tư mà chưa thấy 
đặng cái chỗ nhứt quán của cái Sống Chung Vạn Vật. Cho nên mới 
nói rằng: “... những cảnh ngộ liên tiếp theo, đều là cuộc đắp đổi 
mà thôi, hết thảy là một. Duy có bực đạt nhơn mới thông hiểu chỗ 
một đó. Ta chớ lo phân chia ra mà phải xem xét hết trong chỗ độc 


nhất của Đạo. Đừng cãi cọ đặng tranh hơn ai hết, mà phải dùng 
cái chước của người nuôi khỉ. Người nầy nói với khỉ: Ban mai tao 
cho bây ba củ khoai, ban chiều bốn củ. Khi đều giận. Người đó lại 
nói: Vậy thi mai bốn, chiều ba. Khi đều mừng. Số cho không thêm 
bớt, mà đặng hoà. Ấy nên Thánh nhân cũng làm như thế. Vì cái lợi 
của sự hoà mà Thánh nhân nói thị hoặc nói phi, rồi đứng yên trong 
bánh xe tạo hoá, để mặc tình nó xây hướng nào cũng phải. 


CHƯƠNG IV: BẢN NGÃ VÀ CHÂN TÍNH 
(Hữu ngã và Vô ngã) 

Tâm của ta là cái trung điểm do đấy mà Đạo phát triển ra được. 

Ngày mà ta đem cái tâm ta ra làm một vật riêng, ta tách, ta tách 
với cái Sống chung của Vũ trụ. Ta làm cho mất cái Thiên tính 
(instinct), tức là sự hiều biết một cách tự nhiên của ta. Cái thiên 
tính ấy, khi ở cùng vạn vật như thào mộc, thú cầm... thì vô tâm; 
khi nó về cùng người thì nó bị phá mất cái bổn căn thành ra Trí 
luận; đến khi về cùng người trí huệ thì thành ra Trực giác rất mẫn 
nhuệ. Sự hiểu biết ấy rất lanh lẹ, đạt suốt cái lý của sự vật một 
cách tự nhiên quán triệt. (1) Xem chương bản ngã biện chứng. 


THIÊN TÍNH: vô tâm TRUC GIAC: 


Tuyét d ái A Thiên tinh, Trí luân 
chân lý i C 
(Lập) (Phá cái phá) 
Tương quan TRÍ LUẬN: Hữu tâm 
chân lý B 


(phá) 
BẢN ĐỒ SỐ 1 

Krishnamurti nói: “Cây cỏ thì toàn thiện mà vô tâm trong cái 
toàn thiện ấy, con người thì bất toàn mà hữu tâm trong cái bất 
toàn ấy”. Mới nghe qua thất là khó hiểu lắm, nhưng thử xem cành 
bông kia, nó không tư tâm, chỉ nở ra một cách tự nhiên. Nó không 
vì người khen mà nở; hoặc người chê mà không nở. Nó không vì có 
người biết mới khoe sắc đẹp, hương thơm. Nó mọc vì mọc; nó nở 
vì nở, thơm vì thơm... ấy là cái tính tự nhiên của nó. 


Dầu phải mọc nơi hang cùng non thẳm, nó cũng cứ nở, cứ 
thơm... Nó làm như vậy, ví nó không thể không làm như vậy cho 
được. Hành động ấy, gọi là hành động vô vi như giá tuyết thì lạnh, 
lửa thanh thì nóng. Nó tự túc, tự mãn, thật là toàn thiện, nhưng 
vẫn không hay rằng mình toàn thiện. Người tri huệ hành động vô 
vi, cũng tu túc, tự mãn nhưng hữu tâm trong cái toàn thiện của 
mình. Cái hữu tâm ấy, tuy thấy là Có mà thật Không vì nó đã 


thuận với Đạo rồi vậy. 

Sao gọi là tự túc? Bởi nó không vì một tôn chi chi, hoặc một cớ 
chi hay một tư ý chi mà làm. Nó không vì hoàn cảnh, không vì dư 
luận, không vì bổn phận, không vì đạo lý nhân, nghĩa chỉ mà hành 
động, nên nó đủ (Porter en son cocur le fardeau d’étre incomplet; 
e’est cela la douleur.- mang nơi lòng cái đều Bất túc, đó là khổ - 
Krishnamurti), mà ta thiếu (con người mà ly tâm ra đây, là một 
đều cần thiết của sự luân chuyển để về sau đắc đặng cái hữu tâm. 
Con người sở di hơn con thú là chỗ hữu tâm đó. Nhưng đừng lầm 
rằng con người toàn thiện hơn con thú. Xem chương Bản ngã biện 
chứng trong quyển nầy.) 

Người cổ lỗ như đứa trẻ thơ, chưa có tư tâm nên Vạn vật cùng 
tâm họ còn liên ứng với nhau rất mật thiết. Nói thế chằng phải gọi 
họ là toàn thiện dang, họ chi vì chưa có tư tâm nên còn giữ cái 
tính bản nhiên. Sự họ thấy, đều họ cảm, chỉ thấy hay cảm một 
cách vô tâm, vô ý, cũng như trong giấc mộng mơ màng. Bởi họ vô 
tâm (inconscient), cái tâm họ mới còn tương ứng, tương cam với 
Vạn vật, thiên tính họ nhờ đó còn linh hoạt được một cách tự 
nhiên. 

Bởi vậy, khi nói về thiên tính của cổ nhân (homme primitif) và 
cái quan niệm của họ về Vạn vật, ta chỉ muốn nói về phương diện 
siêu hình hay là triết lý thôi. Theo quan niệm ấy, họ cho rằng Vạn 
vật, vật mà ta gọi vô tri vô giác, đều có sự sống như họ... Thấy 
đều có sự sống, họ bất phân vật nào là vật chất, vật nào là linh 
khí; sao là tinh thần, sao là hình thể. Với họ, cõi đời thiêng liêng 
cũng như cõi đời vật chất. Họ không phân biệt, chia phân vũ trụ, 
không gọi chỉ là thiện, là ác, hữu thần, vô thần... Vạn vật chung 
quanh họ cả thảy là Một, không vật nào là vô tri không vật nào là 
vô giác. 

Cái thiên tính của họ, rất linh hoạt, không cần trí luận mà biết, 
biết một cách lanh lẹ, tự nhiên. 

Con người văn minh ngày nay, trái lại vì đã làm mất cái thiên 
tính bản nhiên của mình, nên muốn tìm lại con đường mình đã 
mất dấu, phải tính toan trù, nghĩ lắm công phu. 

Cai thiên tính của con người cổ lỗ, làm cho họ biết và cẩm giác 
đặng một cách lẹ làng tự nhiên như vậy là nhờ Vạn vật với họ còn 
cái giây liên khí, tương cảm với nhau. Thiên tính ấy, thường ta gọi 
là Xích tử chỉ tâm (xem bài “nơi bãi thế...” quyển Trường Lạc Ca), 


bởi con trẻ thường chưa có tư tâm. Người cổ lỗ, không xưng tôi. 

Cái ý niệm Ban ngã (moi sépere) phát lộ ra trong lich sử của đời 
người rất muộn. Dầu trên lịch sử của nhân loại cũng thế. Trong xã 
hội cổ, con người sống chẳng vì cá nhân, mà vì đoàn thể xã hội, 
gia tộc mà thôi. Họ là gia tộc, gia tộc là họ. Lần lần mới nảy sinh 
ra cái chủ nghĩa cá nhân (Xem cuốn “Phong Hòa Khí Thuận” cũng 
một tác giả. Cá nhân đấy là cá nhân bản ngã của phần tử có tánh 
phân biệt đó, chớ lầm lộn với cá nhân hoàn toàn của chân nhân. 

Xã hội cổ, là xã hội của những cá nhân bất toàn, nhưng còn vô 
tâm cái bất toàn của mình. Xã hội trung và cận thời, là xã hội của 
những cá nhân hữu tâm trong cái bất toàn của mình. Xã hội vị lai 
sẽ là xã hội của những cá nhân hoàn toàn... Tuy cách sinh hoạt 
như cổ mà khác rất xa... Hãy xem chương Bản Ngã biện chứng 
trong Toàn Chân pháp luận.) rồi sau đây, cuộc đời tan biến cũng sẽ 
trở lại như xưa... (Đó là thuộc về quan niệm Xã hội học. Không 
phải thuộc về vấn đề quyển sách này. 

Bời vậy ta thấy con tré và kể thiếu niên thường có lòng quảng 
đại, hào hiệp và mạo hiểm... Càng lớn chừng nào, tánh tình lại 
càng ích kỷ lợi thân chừng nấy... Theo Tâm lý học, ích kỷ là cái 
đặc sắc của tuổi già. 

Ấy là con đường tự nhiên Vận vật trong Vũ trụ phải luân chuyển 
theo (Trước khi đặng hữu tâm trong cái Toàn thiện của mình con 
người phải trải qua cái hữu tâm bất toàn thiện của mình đã; ấy là 
cái mật lý của sự luân chuyển của Vạn vật. Đây lại là con đường 
biện chứng của Vạn vật trong Vũ trụ. Nên xem cái thuyết của 
Bergson trong những bộ LEvolution creatrice và bộ Les deux 
Sources de la Morale et de la Religion, ta sẽ thấy rõ cái lối biện 
chứng ấy. Thí dụ, ta ban đầu chơi với bóng mà vẫn vô tâm, đến 
một khoảng thời gian kia ta sẽ giựt mình, nghĩ rằng bóng ta là 
khác với ta... từ đó nảy sanh cho ta nhiều nối lo sợ phòng ngừa. 
Lúc ấy ta gọi là hữu tâm trong cái Tư tâm của ta. Đến khi biết rõ, 
nó cùng ta là Một, ta trở lại sống với bóng ta. Tuy bây giờ ta hữu 
tâm rằng bóng ta với ta là Một, song le ta sống một cách vô tâm... 
nhưng cái vô tâm bây giờ không còn giống với cái vô tâm trước kia 
nữa 


QUYEN NHI 
1. NHỮNG VẤN DE QUAN TRONG CUA NHÂN SINH 


“Dao đại, nhân tự tiểu chi, 

Đạo công, nhân tự tư chỉ, 

Dao quan, nhân tự hiệp chi” 

(Lục Cửu Uyên) 

Trước kia, ta đã thấy: ngày mà ta tách phân làm một bản ngã 
riêng biệt với vạn vật, ngày ấy ta khởi lần lo sợ... Chừng ấy mới 
có biết tư lự. Ấy là ngày mà trong Thánh kinh (bible) gọi rằng, ta 
bi day ra khỏi vườn Cực lac (Eden) là nơi ta sống với van vật một 
cách tương ứng rất mật thiết. Nơi vườn Cực Lạc ấy con người 
sống với thú dř, ma vẫn không biết sợ... Bởi phải bi gat ăn nhầm 
trái cấm của cây Thiện -Ác (arbre du Bien et du Mal) mới biết xấu, 
tốt, nhục, vinh, trái, phải... cho nên mới phải bị đày vào cõi thế 
gian tương quan để chịu các đều khổ tâm, vất vả... (xem quyển 
“Toàn chân pháp luận” chương “Bản ngã siêu hình”, cùng một tác 
giả). Chính ngày ấy là ngày mà những vấn đề triết lý (problemes 
philosophiques) bắt đầu nảy sanh, trong đời con người vậy, như 
vấn đề Công bình, Tự do, Trường sinh của Linh hồn, Sanh tử, Tạo 
hóa... những vấn đề ấy, tự cổ chí kim, biết bao nhà triết học, siêu 
hình, tôn giáo tìm tâm giải quyết, nhưng vẫn tư lự phân vân, chưa 
nhứt định. Ta sở dĩ không giải quyết đặng, vì bởi ta chỈ căn cứ vào 
quan niệm lầm lạc rằng, cái Bản ngã là cái Chân lý tuyệt đối. Ta 
chỉ lấy sự trừu tượng mơ màng, chớ không lấy cái lẽ thực hiện 
làm căn ban (se basant sur les speculations et non sur les faits). Lấy 
ban ngã làm cái cốt cho những vấn đề ấy; ma ban ngã là ảo vọng, 
thì những vấn đề ấy làm sao giải quyết cho đặng. Nếu ta ra một 
bài toán đố mà cái đề không đúng với sự thật, thì dầu ta có lấy hết 
lý luận mà giải, cũng không sao cho được. 

Tóm lại, cái Ta đây, khi phân tách ra làm một nhân vật riêng, 
không liên lạc gì đến Toàn thể nữa, thì như tự nhốt chặt vào một 
cái vỏ cứng không còn ăn chịu với Vũ trụ. 

Một mình hiu quạnh trong khoảng thời gian và không gian vô 
hạn, bấy giờ ta lấy làm hãi hùng lắm. Như người kia, lúc ngồi chơi 
với bóng mình, thì vô tâm, vui vẻ... Bỗng giựt mình tự hỏi: “Bóng 
này là ai?” chừng ấy mới có sanh ra cái lòng nghỉ sợ, chẳng biết 
bóng ấy mới có thể hại mình đặng chăng? Ta cũng vậy, ngày mà ta 
cho vạn vật chung quanh ta là khác nhau, thì vạn vật sẽ trở nên 


một thế giới đầy day sự bí mật làm cho ta phải khủng khiếp. 
Những vẫn đề triết lý quan trọng của nhân sinh nảy sanh trong 
tâm trí con người từ đây cốt để an Ui ta trong cái mê lầm của ngã 
chấp (TỈ như có kể hỏi ta: “Lông rắn, sừng ngựa, có thể nào chấp 
thành bút chăng?” Ta không xét lại cái câu hỏi có thật đúng với sự 
thật chăng? Lại chi lo tìm phương thé trả lời. Thì dầu lý luận có 
hoạt bát đi mấy cũng không sao giải quyết cho đúng với sự thật 
đặng. Bản ngã tự nó là không có thật, như “rắn đâu có lông, ngựa 
đâu có sừng” thế là làm sao cắt nghĩa và giải quyết vấn đề ấy... 
Căn cứ vào Bản ngã để trả lời là lầm. 

Trước khi trả lời, ta phải xét lại cái đầu đề, coi có trúng với lẽ 
thật chăng, chớ vội trả lời, dụng tâm vào một đều huyền ảo. Như 
ta sẽ thấy sau đây, những vấn đề quan trọng của nhân sinh sở dĩ 
không thể giải quyết đặng là do nơi cớ ấy) 


2. NHẬP THẾ VÀ XUẤT THẾ 


Đã biết thế giới ngoại vật có thể hại cho ta, nhưng nếu ta còn 
giữ Xích tử chỉ tâm thì không hề biết lo sợ bao giờ, vì Tâm ta cùng 
vạn vật là một, chỉ đến lúc ta thấy mình là riêng với vạn vật, ta 
mới tìm thế mà tu giữ lấy thân và binh vực lấy ta mà thôi. 

Đứng trước một vật lại, nà ta nghĩ có thể hại cho ta, thường ta 
có hai cách đối phó để giữ thân: một là thâu cái đó làm của, hay là 
giết tan đi, hai là, trốn hoặc lánh nó! Những cử chỉ ấy đều do cái 
Sợ mà ra. 

Bởi thế, con người xưa nay, kẻ tì lo thâu trữ của đời, người thì 
từ bỏ, lánh thân... không quan tâm gì đến thế sự. Thường ta gọi là 
Nhập thế và Xuất thế. Hai quan niệm ấy, chỉ do nơi cái lầm, rằng 
thế gian ngoại vật cùng ta là khác nhau vậy. 


Làm sao mà thâu đoạt hay từ bỏ một vật mà ta là nó, nó là ta? 
Cái ý thâu trữ hay từ bỏ, có ra chỉ lúc nào ta thấy ta khác biệt cùng 
vạn vật... chớ khi ta rõ nó cùng ta là Một rồi, thì những tâm lý ấy 
không còn nghĩa lý gi là thật nữa. 

Bên Á Đông thì con người thường dùng cái thuyết Xuất thế. Bên 
Âu Tây thì dùng cái thuyết Nhập thế. Thường tình, ta cho kể Xuất 
thế là cao thượng đạo đức hơn người Nhập thế, đó là một sự mê 
lầm. Thế gian là đâu, ta là đâu ma hong Nhập, Xuất? 

Nếu ta so sánh một ông đạo sĩ của ta, ly gia cát, ái, xa lánh cõi 
đời, đứng ngoài thế tục, xoá bỏ những sự vui sướng xác thịt, để 
sống trầm tư, mặc tưởng nơi hang sâu rừng thẳm... với một ông 
đại gia Huê -kỳ, suốt đời chỉ xung đột vất vả luôn luôn với người, 
không được một phút yên tĩnh; thì ta sẽ cho đó là hai cái rất tương 
phản nhau là dường nào... Kỳ thật, hai nhân vật ấy chẳng có khác 
nhau chút nào về mặt tâm lý cả. 

Ý thâu trữ là ý từ bỏ thế gian, chẳng qua hai cái chứng của một 
tâm bệnh: tưởng lầm rằng mình là khác với vạn vật. 

Vậy mà xưa nay, con người thường thường có ý trọng người 
xuất thế và khinh khi người nhập thế, có dè đâu những bực ấy đều 
lầm lạc mê muội như nhau. 

Những vấn đề Vật chất và Tinh thần, cổ kim con người cãi cọ 
tranh đấu mãi trong trường ngôn luận mà không một ai giải quyết 
dang, chỉ phân vân lưỡng lu; - ké cho đời là gia, bỏ mà đi, người 
cho nó là thật, tìm mà thâu trữ, - vẫn tai cái đề cho ra không đúng 


với sự thật, như ta đã thấy trước kia. Lấy Bản ngã làm cái lý thật, 
tuyệt đích, rồi vin đó để giải quyết những vấn đề của nhân sinh, 
đó là cái lầm của phần nhiều học giả xưa nay vậy. 

Tuy nhiên, có ké sẽ cho rằng: “Tuy đã biết người đã giải thoát 
đặng tư tâm rồi thì không còn thấy mình là khác biệt với Vạn vật 
vũ trụ, nên những vấn đề Nhập thế, Xuất thế không còn nghĩa lý gì 
với họ nữa cả. Song le, đó là để cho những bực siêu nhân, chớ đối 
với những bực tầm thường thời những hoàn cảnh ràng buộc của 
đời người đây, không phải là một sự trở ngại cho sự giải thoát hay 
sao? Phải có ở trong những cảnh huống khó khăn của sự đời mới 
rõ cái khổ ay...!” 

Thật vậy, nếu lấy theo con mắt thường tình mà xem, thời câu 
hỏi nầy cũng có lắm ý nghĩa, nhưng nếu xét kỹ lại, thời đó là một 
việc mê lầm rất nặng của phần đông học giả, thường xem cối đời 
và cảnh ngộ là một sự trở ngại rất lớn lao cho sự hoàn toàn giải 
thoát. Theo chánh lý thời chẳng phải hoàn cảnh của thế sự trở 
ngại cho sự giải thoát mà kỳ thật là tại nơi Tâm ta mắc cùng không 
mắc lấy nó mà thôi. Tâm ta thì thường trụ, vô biên vô lượng, chi vì 
ta chấp lầm cái thân vô thường, cái hoàn cảnh tạm thời và giả dối 
làm sự thật, nên phải liệt mình nô lệ lấy hoàn cảnh. Ta có thể ví 
cái Chân tâm thường trụ ấy như nước. Dầu phải ở trong ve tròn 
hay ve vuông thời cũng tuỳ theo hình thức của ve mà có hình tròn 
hoặc hình vuông. Tuy nhiên, nước đựng trong mấy ve ấy vẫn là 
nước không hình trạng, không thay đổi, dầu có đem đổ vào thiên 
hình vạn trạng kiểu ve, nó cũng tuỳ theo hoàn cảnh mà lấy đủ 
thiên hình van trạng hình thức, nhưng trước sau chi giữ một cái 
tính bình đẳng như như không mắc cứng vào một hình thức nào 
ca! 

Có tích rằng: Xưa kia, bên An độ có một ông thầy tu, cho cuộc 
đời là giả, nên lập nguyện từ bỏ cả công danh sự nghiệp chỉ giữ lại 
cho mình có hai cái chăn mà thôi. Ngày kia, ông di tìm một ông 
vua có tiếng là cao đệ trong đường Đạo học. Buổi nọ, trong lúc hai 
ông cùng nhau đang cãi luận về một vấn đề triết lý, dưới cội cây 
to, cách xa đền vua chừng hai ba trăm thước. Bỗng chốc cái đền 
nguy nga tráng lệ kia, phát cháy một cách rất dữ dội. Vị vua rất 
bình tĩnh dường như không có sự gì xảy đến cả, cứ thản nhiên 
bình luận đạo lý. Còn ông thầy tu thì tâm trí rối loạn, cặp mắt dòm 
chừng nơi chỗ hoả tai hoài... Vì sao? Vì hồi sớm ông có phơi cái 
chăn của ông gần đấy. 


Tóm lại, chẳng phải sống trong cuộc đời danh lợi mà tâm ta phải 
bị mắc; cũng không phải nhờ xa lánh thế sự mà tâm ta hết bị mắc 
vào hoàn cảnh. Mắc hay không mắc là tại nơi ta. Biết giữ cái Tâm 
thường trụ không cho bị vướng lấy hoàn cảnh nào cả, đó là cái 
mầu nhiệm của sự Giải thoát vậy. 


3. CÁ NHÂN VÀ TOÀN THỂ 


Muốn hoà với thiên lý, ta phải làm sao cho hành vi của ta bao 
giờ cũng vừa là một lẽ hạn định vừa là một lẽ vô tận, vừa là một 
phần tử mà cũng vừa là một toàn thể. 

Tuy rằng sống trong một vị trí cá nhân, nhưng cái Tâm không 
bao giờ lìa với Vũ trụ, 

Vạn vật. Đó là cái lý nhất quán rất mầu nhiệm của luật mâu 
thuẫn, chi phối các sự vật. Chấp vào cái quan niệm phần tử ma 
thôi, là một điều hư hỏng, vì Toàn thể thường bao hàm phần tử, 
mà phần tử thường không có Toàn thể ở trong, nghĩa là chưa đặng 
toàn túc vậy. 

Cốt yếu của sự hoàn toàn giải thoát, là ta phải làm sao quán 
nhứt cái đều mâu thuẫn (cá nhân toàn thể) ấy, nơi ta một cách đầy 
đủ điều hoà... 

Bây giờ, ta hãy cùng bàn qua cái quan niệm Vô Ngã và Hữu Ngã, 
để cho rõ cái hại quá thiên lệch về một phương diện của tương 
quan. 

Thật vậy, kẻ đã giải thoát rồi thì hành vi bao giờ cũng vừa là của 
một phần tử vừa là của một toàn thể điều hoà nhau một cách rất 
sung mãn. 


Kìa thử lắng nghe một khúc Hợp tấu nhạc (symphonie), trong ấy 
có đủ nhạc khí nào là đờn nguyệt, đờn tranh, tiêu, ... hoà lẫn với 
nhau mà khảy một bản tiêu thiều... Vũ trụ chẳng qua là một khúc 
a tau vô tan (symphonie éternelle) trong ay moi người, moi 
vật... là mỗi cây đờn... Tuy, mỗi cây mỗi khác, mỗi người có mỗi 
Ni độc tấu riêng, song hoà với nhau một bản, dẫu khi phù, khi 
trầm có khác nhau trong âm vận, nhưng nhịp phách cũng ăn rập 
với nhau luôn luôn. Nếu nghe riêng từng cây đờn, thì thấy mỗi 
người một điệu... mà nghe chung thì thay là một nhịp một 
nhàng... rất thâm trầm êm ái... TỈ như trong ấy, có một người tài 
tử nào dụng tư ý, độc tấu một bản khác theo điệu riêng thích của 
mình, thì bài ấy đối với khúc Hợp tấu kia, vẫn là một bài vô thần 
lạc vận, dở dang hư hỏng; nhưng nếu lấy riêng nó ra mà nghe thì 
khúc nhạc của người ấy có thể là một khúc tuyệt âm được. 

Điệu đờn anh tài tử độc tấu đó đối với bài Hợp tấu nhạc chi làm 
cho hư hỏng cái Toàn khí của bài ấy, nên xem ra vô thần, vô khí, 
khô khan, lạnh lẽo... 


Ai hiếu kỳ, hãy xem cách khiêu vũ của rợ Châu Phi trong khoảng 
đêm thanh trăng sáng... Cả một khóm người lao chao theo một cái 
nhịp tự nhiên... đứng xa xem vào, như bóng trăng phản ứng trên 
mặt nước xao, sóng dợn... Cách khiêu vũ ấy rất tự nhiên như cách 
linh hoạt của bóng trăng lấp lánh, của lượn sóng nhấp nhô, của 
tiếng gió ti tê, của lá cây xào xạc vậy... Đứng xa mà xem, nghĩa là 
lấy chung mà ngắm, thì thật là đẹp vô cùng.. . Cái sống là chỗ đó.. 
Ấy nên, theo quan niệm Hữu ngã, nếu có xem vạn vật lại lấy theo 
một phương diện của phần tử nên rất câu nê và ban chật lắm. 


Theo quan niệm Vô ngã, trái lại ta lấy cái Toàn thể làm trung 
điểm cho sở kiến. Ấy là cái tinh thần Lão giáo mà P.Wieger kết 
luận trong bộ Đạo đức kinh bằng một câu rất giản dị mà hàm súc 
lam. (Tout regarder, de si haut, de si loin, que tout apparaisse 
comme fondu en un, qu’il n’y ait plus de détails, d’individus et par 
suite plus d’intéret, plus de passions... Evoluer avec le Grand Tout) 
- Nhìn xem muôn vật, hãy đứng chỗ cho thật cao, cho thật xa, 
dang bao trùm lấy muôn vat, coi thay thay như hoá làm một cùng 
nhau, đừng cho còn thấy, chỗ vụn vặt, chỗ cá nhân riêng biệt, thì 
ra không còn chi là tư tâm, tư lợi, tư đức nữa... Hãy sống thuận 
biến theo Đại Toàn thể) (Xem Phụ Lục - bài Chí Nhân). 


Theo quan niệm này thì ta không lấy Vũ trụ làm lớn, trí huệ 
thường bao quát kiền khôn, chớ không câu chấp tỈ mỉ theo chỗ hạn 
định của tư tâm. Tuy ở trong cõi đời hạn lượng mà chỉ hướng bao 
hàm và quán thông Vạn vật, cho nên người theo chủ nghĩa này 
suốt đời chỉ lấy Vũ trụ làm căn bản, chớ không câu nệ chỗ vụn vặt 
của nhân sinh. Thế mới không xem ngọn cỏ cành cây, hay con 
trùng con bọ làm thường, mà cũng không lấy kiền khôn làm lớn. 
Bởi không gọi chi là Phải, Quay, Lợi, Hai, Trọng, Khinh nên không 
khen mà cũng không chê ai, không tôn trọng mà cũng không miét 
ai... Mỗi sự, mỗi vật, đứng vào vị trí nào cũng đều có một nghĩa 
tối cao, tối trọng đối với Toàn thể cả (Trong một cái máy đồng hồ 
nếu lấy theo phần tử quan niệm thì con ốc vẫn là nhỏ và không 
đẹp, hoặc không được công dụng bằng cây kim, hay mặt kiến... 
Song nếu đứng theo Toàn thể - Vô ngã mà xem thì dầu cho một 
con ốc nhỏ hay sợi dây thiều, cũng đều có trách vị tối cao tối trọng 
đối với sự “Sống Chung của Toàn bộ máy” vậy. Xem bài “Thu 
thuỷ”, nơi chương Phụ lục quyển Toàn Chân Pháp Luận cùng một 
soạn giả) 

Ấy, mới gọi rằng, ké hoàn toàn, hành vi bao giờ cũng toàn mãn, 


vì hành vi ấy được kiêm vừa một phần hạn định vừa một lễ vô 
cùng... 


4. CÔNG BÌNH 


Chấp ngã làm cho ta không xem thấy đặng cái lý thật của sự vật, 
nên những sự hiểu biết và phán đoán của ta vẫn thiên về lẽ tương 
quan mà thôi. Giác ngộ tức là hiểu biết cái lý thật của mọi sự vật, 
(Lillumination est la connaissance de la vraie valeur des choses. 
Phat giáo có câu: “Kiến Vũ tru chi chân lý vi chi ngộ; muội Vũ trụ 
chi chân lý vi chi mê”. NgỘ, tức là đừng theo quan niệm Vô ngã mà 
xem, thì Vạn vật dầu cho nhỏ đến bực nào, cũng có cái lý huyền vi 
sâu xa của nó... Cho nên, không chi gọi là Quý, Tiện, Trọng, 
Khinh... Mê, tức là đứng theo quan niệm tư ngã mà xem, nên vạn 
vật mới có vật gọi là sang, hèn, khinh trọng. Đó là cái mầm tranh 
đấu đau đớn của nhân sinh. Vì thế, Lão tử mới bảo: Bất thượng 
hiền, sử dân bất tranh (Chớ trọng người hiền, đó là làm cho thiên 
hạ không tranh)- Xem trang Phụ Luc quyển Toàn Chân Pháp Luận, 
Cây Bách Thọ. 

Cho nên những đều hiểu biết của kẻ giữ quan niệm tư ngã thì 
lầm lạc sai suyễn lắm. 

Xưa nay thậm chí, kể hoc Phật giáo mà cũng chưa thoát khỏi 
đặng cái lầm ấy. Vì phần nhiều họ còn chấp trong cái Bản ngã, mà 
sự học phải sai lầm, lại không biết đâu mà thoát ly cho đặng. 

Họ thường vịn lấy cái thuyết luân hồi Quả báo làm cái trung 
điểm cho học phái mình... Tuy nói rằng tôn chỉ là Từ bi, Bác ái, 
song chẳng qua đó là cách để thoát kiếp luân hồi, nắm lại cái bánh 
xe Nhân quả... Phật giáo cho rằng mỗi mỗi cái hiện tượng sanh 
sanh tử tử đây là gốc bởi cái dây nhân duyên tiếp tục mãi mãi như 
con sông lớn trên mặt biển Chân như, chớ không bao giờ gọi đó là 
luật Công bình của Trời! 

Luân hồi Quả báo chẳng qua là một cái luật phản ứng cũng như 
luật Nhân quả của thế giải vật chất hữu hình của ta đây. Thế mà, 
biết bao kẻ lấy cái thuyết ấy làm tôn chi tuyệt đích cho hành vi 
của mình, chỉ bo bo nô lệ, trong mỗi việc làm, sợ có một việc quả 
báo mà thôi. Vì Quả báo mới chịu làm phước, thiện, vì Quả báo 
mới chịu lánh việc tàn khốc, ích kỷ. Tóm lại, Quả báo là cái chủ 
động của hành vi suốt đời họ. Họ lại cho đó là luật Công bình của 
Trời, để giải quyết cái vấn đề bất bình đẳng của Nhân loại. 

Quan niệm Công bình thật là một quan niệm rất sai suyễn lắm! 
Ta thử hỏi sự Công bình có thật cùng chăng? Trên thế gian này 
hẳn là không có rồi... Muốn cắt nghĩa lẽ bất bình đẳng của xã hội 


và nhân loại, Tôn giáo vịn lấy cái thuyết Tiền nhân quả báo mà 
luận giải. Đời ta đây vui sướng hay khổ cực, chỉ là cái hậu quả của 
một cái tiền nhân kia?... song nếu ta lại hôi cái nhân của cái nhân 
đó... và hỏi như thế mãi đến một lúc mới sanh cái Ta đầu hết... thì 
ai tạo ra? Vì lẽ cái Ta hiện thời đây là cái vọng niệm của cái Ta 
trước, thì khi tiên khởi phải có ai tự ý tự tâm tạo cái Ta ấy, mới 
ngày nay có Ta đây mà vọng niệm. Theosophie moderne, — (có kė 
gọi là Thông Thiên Học)- cắt nghĩa rằng, ta trước khi thành người 
phải trải qua một kiếp thú... Muốn đầu thai lên làm người, con thú 
phải cần cậy lấy sức mình, hết sức trụ thần trì đặng cho điểm linh 
quang Trí Huệ (monade divin) trực tiếp với điểm ấy mà nhập vào, 
tức thì lúc ấy con thú đặng thành người. Khoa Thông Thiên Học lại 
giảng thêm rằng có nhiều cách hoá thân, Hoặc một con thú bị đánh 
đập đau đớn trong lúc bị phẫn uất sợ hãi thái quá mà hạ trí tiếp 
diễn được với điểm linh quang trí huệ, nên tức khắc được hoá 
thân làm người, sau khi nó bị thương mà chết. Cách hoá thân ấy là 
cách hoá thân xấu. Hoặc có con như chó, mèo, v.v... những thú 
nhà, nhờ gần gũi với những người mà trí hiểu biết khôn lanh nó 
tấn hoá rất mau lẹ... thần trí nó tiếp điển được với linh quang trí 
hué mà hoá thân. Cách hoá thân ấy gọi là cách hoá thân tốt - 
Những cách hoá thân ấy có ảnh hưởng rất trọng hệ cho suốt đời 
con người. Ké bị cách hoá thân xấu, vì bị ảnh hưởng lúc mình hoá 
thân đó, nên có tánh hèn nhát, xảo quyệt, độc dữ... mà suốt đời 
phải chịu nặng nề quả báo... Trái lại, kể nhờ cách hoá thân tốt, thì 
được lắm sự may mắn trong cảnh đời... Nhu chồn, cáo, dau thai 
thì có những tính gian xảo, trộm cắp... còn như chó, cọp, sư tử, 
đầu thai thì lại được những đức tánh trung cang, nghĩa, khí (Xem 
cuốn “L’Homme d’ou ll vient, ou ll va” của A.Besanat và C. 
Leadbeater) 

Ay vậy, đâu là công bình? 

Vấn đề này, chẳng những lý thuyết Quả báo luân hồi không cắt 
nghĩa đặng; cái lý thuyết hoá thân của Thông thiên học cũng bó 
tay, chi có trả lời cho có, rồi, rốt lại, gọi Qua báo là luật Công bình 
của Trời (Xem những bộ sách về Luân Hồi Quả báo của 
A.Besant...) 

Công bình có thật hay chăng? Van đề này làm sao giải quyết? 
Trước khi có tôi là người ta, thì tôi là cây cỏ, thú vật... nhưng tôi 
không đặng tự do muốn hoặc hành động, thì ra sự may rủi của 
kiếp đời tôi sau này thật là oan ức va tàn chế lắm. Có kẻ bảo phải 


thuận lòng Trời, tự Trời muốn sao hay vậy, đừng cưỡng lý không 
nên (Ấy là những đều khuyên lơn an ủi của Tôn giáo chớ không 
bao giờ làm dứt cái khổ trong lòng con người). Đó chỉ là sợ, như 
con sợ cha, như tớ sợ chủ mà không dám nói thôi, chớ tự tâm ai lại 
không có chỗ bất bình phẫn uất. Xưa nay tôn giáo thường dụng 
tâm mà cắt nghĩa, nhưng cũng không giải quyết đặng, chỉ có để 
làm kế khuyên lơn an ủi lấy lòng mà thôi. An ủi lấy mình, chẳng 
phải là giải lý. Van đề Công bình sở dĩ không giải quyết dang, chi 
vì ta chấp lấy Bản ngã, nghĩa là lấy nó làm cái căn bản, thật có 
vậy. Con một nhà, nếu anh em không yêu thương nhau, lại phân 
chia cạnh tranh ... thì sẽ có thấy sôi nổi cái vấn đề Công bình cha 
mẹ đối với con. Nếu được hoà thuận yêu thương nhau, coi nhau là 
một, không phân Nhĩ ngã, thì anh mình hoặc em mình có đặng may 
mắn, quyền lộc hơn mình, mình cũng không vì đó mà cạnh tranh 
thắc mắc. Chi vì tại ta sống trong cái Bản ngã, xem ta là riêng với 
vạn vật nhân loại, mà vấn đề Công bình mới có nảy sanh ra. Theo 
quan niệm vô ngã thì vấn đề ấy không có thật; vạn vật cùng ta là 
một. KÈ sống theo quan niệm ấy không còn phân nhĩ ngã nữa, nên 
không còn so đo hơn thiệt với nhau, van đề Công bình đối với ho 
bấy giờ không còn nghĩa lý gì là thiết thực nữa. 

Thảy đều có một trách vị quan trọng đối với Toàn thể, nên sanh 
ra đứng vào vị trí nào, thì cứ tuỳ theo vị trí nấy, làm cho rồi trách 
vị mình, theo bổn phận của phần tử cho tận thiện (Xem cuốn Thể 
Tướng Luận, chương “Toàn Thiện”, cuốn “Toàn Chân Pháp Luận” 
chương 4, cùng một tác giả); không phân giai cấp sang, hèn, trọng, 
khinh, vì sang, hèn, trọng, khinh là không có thật đối với Toàn thể. 
Trong một khúc Hợp tấu nhạc, nếu mỗi thứ đờn cứ than trách lấy 
chỗ nhỏ nhen hèn thấp của mình và lo sủng bái cái mà mình lầm 
cho là cao, sang, quý trọng hơn mình kia... thì khúc nhạc ấy sẽ hư 
hỏng. Đâu là trọng hơn, đâu là hèn hơn? Như cung, thương, giác, 
truỷ... chẳng tiếng nào là trọng, là khinh... vẫn tương tiếp nhau, 
làm thành một khúc nhạc tiêu tao thánh thót. Bởi lấy tiếng thấp, 
tiếng nhỏ, tiếng to, chớ nếu lấy Toàn thể mà nghe, thì trước sau là 
một, tiếng nào cũng cần ích trọng hệ cho sự Sống chung của bài 
nhạc... Thế thì, nếu những tiếng ấy cứ lẫn trách, cảnh nạnh hơn 
thiệt, viện lẽ Công bình mà so đo với nhau mãi quên lửng cái trách 
vị mình đối với Toàn thể thì đó thật là một đều vô lý và bất thông 
lắm... Sự không so đo ấy, chẳng phải tại tánh ta khiêm nhượng, 
rụt rè và an phận... mà bởi Ta là vạn vật, Ta là người, người là 
Ta... (Khi ta đã tán Bản ngã ta rồi, nghĩa là không còn lấy mình 


làm riêng với Vũ trụ Vạn Vật nữa mà là Một cùng Vạn Vật rồi, thời 
không cần lo lên cõi trên sợ xuống cõi dưới chi chỉ nữa. Tha hồ, ở 
vào đâu, cũng yên, vì đâu đâu cũng là Một với ta. Chi có kể xem 
mình là riêng với Vũ trụ, mới lo lắng về địa vị giai cấp, cõi thượng, 
cõi hạ, mong mỏi đem mình sau này về một cõi nào riêng biệt như 
Cực Lạc Quốc, Thiên đàng, Bồng Lai, Thượng giải... (tuỳ theo tôn 
giáo)... tức là đem mình vào cõi hạn định nào trong Càn Khôn vậy 
- xem chương Bản ngã siêu hình trong quyển Toàn Chân Pháp 
Luận cùng một tác giả) 

Nói rằng vấn đề Công bình không thể lấy Luân hồi Quả báo mà 
giải quyết, còn đạo Phật lại lấy cái thuyết ấy làm trung điểm cho 
triết lý của mình, thì ra Phật giáo không thấu Chân lý sao? Không! 
sự lầm ấy chỉ tại học giả còn chấp Ngã (Ngã đây chẳng phải nói về 
cái Ta tình dục, xác thịt... Ấy là nói về cái tâm lý cho Ta là có, và 
riêng biệt với Vạn Vật) mà thành ra sự học hỏi của mình phải 
thiên lệch, và lầm lạc thế ấy. Kỳ thật, Phật giáo sở dĩ nói đến cái 
thuyết quả báo luân hồi là cốt để giải cái lý của Vũ trụ hiện tướng 
mà thôi, chớ không bao giờ gọi thuyết ấy là luật Công bình. Chỉ vì 
phần đông thường dụng tư tâm mà hiểu Đạo, nên mới lấy Quả báo 
làm Chủ động cho hành vi. Bởi muốn tạo cái quả tốt và lánh cái 
quả xấu cho kiếp sau nên con người mới lo ngại mãi về quả báo; 
những hành vi họ chi bị bó buộc trong vòng ái ky... Lấy vấn đề 
Công bình làm câu hỏi thiên niên là để tự làm vất vả cho tri luận, 
chẳng qua là tại cái lầm của ngã chấp bày ra. Ké học giả chớ hề 
nên đứng trong quan niệm ấy mà luận Đạo. 


5. TỪ BI BÁC Al 

Cái đặc tính của cái Ta (le moi), là Ích Kỷ. Mà ích kỷ là nguồn 
khổ, vì ích kỷ mà nhân loại tranh giành, bốc lột, xâu xé nhau; cho 
nên muốn thoát khổ ta phải diệt nó. Song, Bản ngã, tức là cái lòng 
ái kỷ rất mạnh, tuy lặn bên nầy, nó cũng mọc lên bên kia; rồi 
muốn phờ phỉnh, che đậy cái mặt nó mới tạo, Bản ngã đêm cái tên 
Nhân, Nghĩa, Từ Bi, Bác Ái, ... mà phô trương lên. 

Thật thế, Từ Bi, Bác Ái chẳng qua là chỗ xảo ý của tư tâm, bởi 
còn phân Nhĩ ngã. Thương người, tất phải có một người thương 
(chủ quan) một người được thương (khách quan) - nghĩa là hai 
người,khác nhau, dẫu có đem thiên ngôn vạn ngữ mà tô điểm tiếng 
ấy cho dep dé cao thượng bực nào... cũng chang qua để tự phinh 
đó thôi. Lòng ái kỷ thật mạnh và khéo léo, lặn, mọc luôn luôn, chớ 
không chịu cho mình là không có, không hề chịu để mất bao giờ... 

Ké Toàn thiện thì sống ngoài vòng Ban ngã, tức là ngoài sự Từ Bi 
Bác Ái. Bởi họ lấy cái Toàn thể làm chuẩn đích cho hành vi và sở 
kiến, chớ không lấy tư tâm mà hành động, nên chẳng những họ ở 
trên chỗ Từ Bi, Bác Ái; - (nghĩa là thương hết van vật) mà thôi; họ 
là Vạn Vật, họ là Toàn thể, họ là sự Sống chung Vũ trụ...) 


Đạo đức kinh có câu: “Đại Đạo phế, hữu Nhân, Nghĩa. Lục thân 
bất hoà, hữu hiếu từ. Quốc gia hỗn loạn hữu trung thần”... Đại 
Đạo phế, tức là cái Sống chung của Vũ trụ đã bị tách phân ra tư 
ngã riêng biệt cho nên mới có bày ra Nhân, Nghĩa, cốt là để lập lại 
trật tự, nối lại sự liên lạc của những phần tử riêng nhau đó. Cũng 
như trong nhà, anh em bà con bất hoà, mới có bày ra Hiếu, Đễ cốt 
để sửa và nối cái dây liên ái khí xưa lại. Nếu hoà thuận yêu mến 
nhau, thì, có cần phải bày ra những tiếng ấy mà làm chỉ... Chẳng 
qua đó là những đều tạo ra của Bản ngã để gạt lấy mình mà thôi. 
Kė tự xưng là thánh nhân lại muốn lợi dụng lấy cái mê của nhân 
loại, đặt ra luân lý, kinh, sách đạo đức... để hạn chế con người, 
bắt buộc vào một khuôn khổ eo hẹp của luân lý nhất định của tư 
ngã. Đó chẳng qua là những trò tuồng của Bản ngã mà thôi... Tuy 
mới xem qua, thì thấy trong gia đình, trong xã hội, nhân loại bị 
hỗn loạn tư phân ấy, nhờ có Nhân, Nghĩa, Hiếu, Đễ mà cái niềm 
hoà ái đã mất, đặng nối lại như xưa và có vẻ thượng hoà, hạ 
mục... song le, đó chẳng qua là thuận thụ được về mặt hình thức 
bề ngoài, chớ kỳ trung cũng vẫn còn phân nhĩ ngã, nghĩa là về mặt 
tâm lý thì vẫn còn tư tâm, tư dục... 


6. THIỆN ÁC 


Thế thường, ở đời có ai là không công nhận cái khổ là không có 
thật chăng...? Sự khổ là một điều hiển nhiên hơn sự Vưi. Nhưng ta 
phải biết rằng nếu lấy cái lý Tuyệt đối nghĩa là lấy theo quan niệm 
tư ngã, thi Van Vật phải có cái Tốt, cái Xấu, cái Lớn, cái Trọng, cái 
Khinh tất phải có cái Lợi, cái Hại. 

Đối với Toàn thể thì không có một vật chỉ là hại, là vô ích cả. 
Một việc hai cho ta vi tất là hại cho kẻ khác, tất nhiên một việc ta 
gọi là thiện, đối với ta biết chừng đâu là một việc tàn Ác...? đối 
với người (Bản ngã đối với ta là một đều hại, nhưng nó là đều cần 
ich cho những kể còn bán khai... Cái vỏ bao cái trứng ga, thì rất 
cần ích cho con gà khi chưa nở... nhưng đến lúc nó nở được rồi, 
thì cái vở cứng trở lại là một đều hại cho nó, nó phải khẽ bể để 
thoát ra. Bản ngã của ta cũng không khác nào vở trứng gà mà chân 
tinh ra như con gà con, ở trong vậy.) Thế thì lấy chi làm cái quy 
tắc để định nghĩa chữ Lợi, Hại, Phải, Quấy? Luân lý, vì lầm và 
không biết phân biệt cái lý ấy, nên làm cho nhân sinh thống khổ 
biết bao nhiêu? Một cái văn minh hay Luân lý chi, muốn cho chỗ 
công dụng có kết quả, tất phải cho hạp thời, thuận cảnh, theo lẽ 
biến hoá của xã hội, nhân loại. Cho nên, gọi là Phải, việc gì, đều gì 
có thé lợi ích cho nhân sinh trong một thời gian không gian nào đó, 
nghĩa là có thể làm cho nhân sinh thời bấy giờ được chỗ lạc phúc 
yên vui... Ay vậy, muốn cho một đều được gọi là phải, thì tất phải 
cho đều ấy được thuận thời hạp thế. 

Văn minh của dân rợ và của người Âu Mỹ vẫn khác nhau xa 
song le nếu đem văn minh của người Au mỹ cho dân Châu Phi, 
Châu Á, chưa ắt được có chỗ hay; còn văn minh dân rợ mọi đem 
cho dân Âu Mỹ cũng vị tất là được... Văn minh nào cũng phải, 
cũng hay, miễn cho hợp với trình độ dân tộc ấy; chớ không phải nó 
là lẽ tuyệt đối đặng. Vậy mà có kẻ tự xưng là Thánh trí cố hạn 
định Nhân Nghĩa để làm cái khuôn mẫu tuyệt đích cho nhân sinh. 
Họ quên rằng kiền khôn vũ trụ chẳng qua là một lẽ biến hoá lưu 
chuyển luôn luôn không ngớt, chẳng có một giờ nào mà ta còn 
giống ta trong một giờ trước. Cái người xác thịt của ta, trong một 
năm cũng không còn cái người của ta năm trước. Cái tâm lý của ta 
trong một phút đồng hồ nầy, không còn phải là tâm lý của ta trong 
phút trước nữa đặng. Gái lẽ biến hoá của Vũ trụ thì vô cùng vô 
tận, mãi mãi hoài hoài, không bao giờ ngưng đặng. Thế thì nhân 
sinh muốn sống thuận biến theo lẽ luân chuyển sinh hoá của Toàn 


thể, tất phải biết tuỳ theo thời hành sự không nên khép chặt tỉnh 
thần trong chỗ câu nệ chấp nhứt, nhỏ nhen vụn vặt... 

Toàn thể Vũ trụ vẫn là một bài nhạc vô cùng vô tận. Ta là kẻ tài 
tử trong đám nhạc ấy, có nên vì tư tâm mà dạo đi dạo lại một khúc 
nào riêng thích chăng? (Ám chỉ kể cứ nô lệ câu chấp lấy một thứ 
luân lý cũ rích đem nhai đi nhai lại, mà không kể chi đến hoàn 
cảnh đã biến đổi, tấn biến đến đâu...) Hết câu nọ sang câu kia, 
phải biết thuận biên theo Toàn thể của bài nhạc luôn luôn... Nếu 
cứ dụng tâm, lấy tư ý của mình, mà không kể đến hoàn cảnh thay 
đổi, sống như thế không gọi là có Sống vậy (Độc giả xem bộ Duree 
et Simullaneite của H. Berson (F.Alcan) cho rõ thêm những đều nói 
trong chương này) 


7. CHAN TÍNH VÀ LUAN LY 


Ta chớ nên khi nao dụng tư tâm, lấy luân lý, chế độ để han định 
nhân loại, dó là làm sái Đạo vậy. Tuy nói thế, ta chớ lầm tưởng 
rằng người không biết dụng tâm là người không có đặc tính gi cả, 
ấy là một bộ máy vô hồn cứ quây cuồng theo con gió thổi, mặc 
tình ai muốn sai sử thể nào cũng đặng... 

Không phải thế, nói rằng ta chớ nên dụng tư tâm mà hại Đạo, là 
ý nhắc ta chớ quên rằng, ta là Một với vạn vật. Ta phải nhớ luôn 
luôn lẽ ấy, tuy cứ hành động theo cá tính, nhưng phải để con mắt 
xem chừng Toàn thể để cùng nó được cái chỗ hoà hợp với nhau. 
Ta chớ lộn cái Bản ngã với cái Ban tính tức là cái Tâm... Hành vi 
với Bản ngã là làm, mà không quan tâm gì đến Toàn thể. Hành vi 
của Chân tính, thì không hề quên rằng mình là Một với vạn vật, và 
cứ thuận biến theo luôn luôn. 


Chân tính của ta, có câu Cá tính riêng của nó, như hường thì 
thơm mùi hường chớ không thơm đặng mùi huệ, hay mùi lan... Ta 
chớ lầm lộn Cá tính với Bản ngã. Trong một khúc Hợp tầu nhạc, 
mỗi người đờn mỗi thứ đờn. Cây đờn, đó là thân ta, người đờn, là 
Chân tính ta (Nếu ta đờn mà không dụng tư tâm, cứ thuận chuyển 
theo cái Toàn thể của khúc Hợp tấu nhạc... thì đó là Chân tính ta 
hành động. Nếu ta đờn mà dụng tư ý, đơn riêng một mình một 
bản, không quan tâm gì đến Toàn thể... thì đó là Bản ngã ta hành 
động; khác nhau có bấy nhiêu đó) Ta đờn cỏ, có ké đờn tranh... ké 
chơi đờn tranh không có một cách điệu giống với cách điệu của ké 
chơi đờn cỏ... Mỗi người có mỗi điệu riêng, phải tuỳ theo cây đờn 
mình khay mà đờn theo cách hay riêng của mình, (ấy là cái Cá tính 
của Chân tính ta vậy). Cho nên mới nghe qua thì thấy có khác nhau 
nhiều, song đối với Toàn thể của khúc Hợp tấu nhạc, thì trước 
ssau vẫn một, họ không hề ly tâm một phút. Ta đây, đối cùng Toàn 
thể cũng vậy. Hãy cứ tự nhiên để cho Chân tính ta được tự do biến 
hoá theo Cá tính của nó, miễn đừng cho ly tâm cùng Toàn thể thôi. 
Đến khi ta dụng tư tâm không kể gì đến Toàn thể nữa, cứ độc tấu 
riêng một mình, sống riêng một cõi theo bản ngã... chừng ấy ta 
mới gọi Ta là có, và là riêng với vạn vật... Ta chớ có lầm lộn mấy 
tiếng cá tính của chân tính và Bản ngã... vì Bản ngã và Cá tính của 
chân tính thường có chỗ tương tợ khó phân biệt... (khi ta dụng 
chỗ sở thích của ta mà đờn, nhưng ta không ly cái nhịp với Toàn 
thể. Đó là Cá tính. Còn nếu dụng chỗ riêng của ta mà đờn, không 
quan thiết gì đến Toàn thể. Đó gọi là Bản ngã. Chỗ phân biệt hai lẽ 


ấy có bấy nhiêu mà thôi) Tóm lại, Tâm ta tuy đồng lý với Đạo, 
song nó có cá tính của nó, như bông huệ thì cái đặc tính tự nhiên 
của nó là thơm mùi huệ chớ không thơm mùi sen, hay mùi lý 
đặng... nên Lão tử bảo để cho cái tâm tính tự nhiên con người 
đặng tự do sinh hoạt chớ dụng tư tâm mà hại Đạo, là lẽ ấy. Dụng 
tư tâm mà hại Đạo, là gốc nơi Luân lý... 


Trong một cảnh vườn biết bao nhiêu là hoa thảo: nào là hường, 
lan, mai, cúc, ... Tuy khác nhau về hình thức, sắc, hương... chớ cả 
thảy đều công cộng để làm ra một cái Đẹp chung. Cảnh vườn nào 
ma thay là hường, hay là cúc mà thôi, coi ngán quá! Có hường, có 
lan, có mai, có cúc, ... lẫn chen mới đẹp. Mỗi thứ hoa có mỗi sắc 
riêng, hương riêng nhưng nếu hợp lại sẽ làm thành một cái Đẹp 
chung vừa hương vừa sắc. Thế mà, trong ấy nếu có một cây hường 
đứng lên làm chủ, bảo cả thảy rằng: mùi hương của nó là thơm. 
sắc nó là đẹp hơn hết. Rồi nó lại bày ra cái luật riêng, buộc cả thảy 
phải làm sao giống như nó, vì nó tự cho là mô phạm của sự Tận 
Thiện Tận Mỹ... Nếu cả thay các thứ hoa đều vì lẽ đó mà dụng 
tâm ép thân thể và tỉnh thần mình để thành hường cả, thì thử 
hường mới này, nếu có thể được, sẽ là một thứ hường quái dị 
lắm... Con người vẫn thế ấy... Bày ra cái quan niệm Tận Thiện, 
Tận Mỹ, Nhân, Nghĩa... để làm một khuôn mẫu nhứt định chung 
cho cả loài người. Cái Tâm tính Bản nhiên của con người vì đó mà 
tiêu ma, hư hỏng... Con chó bắt kéo xe, con ngựa bắt giữ nhà... là 
sái với tính tự nhiên của nó (Trang Tử bảo chớ mong kéo cẳng vịt 
cho dài, và thâu giò hạc cho ngắn lại -Xem thêm chương Thu thuỷ 
của Trang tử) Thế mà nhân loại ngày nay lại dụng tâm lấy luân lý 
nhân nghĩa làm chuẩn tắc nhứt định cho hành vi của mình. Con 
chó vì đó, mất cái hay của bản tính nó, con ngựa vì đó, mất những 
nết hay của bản tính nó. Nhân loại ngày nay, chẳng qua cũng một 
thể ấy cả, thành thử con người hiện thời giống như kẻ tàn tật khô 
héo, đèo đuột, vất vả, hư hỏng... bởi không còn cái tự do sinh hoạt 
của bản tính thiên nhiên như cỏ cây cùng van vat chung quanh. 


Đứng trong một hoàn cảnh mới, một dân tộc mơi, ta không thể 
lấy một cái Đạo Đức luân lý cũ rích xưa kia, làm chuẩn tắc, làm 
khuôn mẫu cho nhân sinh đặng. Những kinh sách... chẳng qua là 
những thang thuốc để trị cái khổ của Nhân loại trong một thời đại 
nào đó. Mấy bực thánh trị ấy, như ông thầy thuốc, còn nhân loại 
khổ là người bệnh. Bệnh còn biến, thang thuốc cũng phải tuỳ theo 
bệnh mà gia giảm, chớ không phải để y như trước hoài đặng... Ấy 


là một ví dụ cho ta dễ hiểu cái lẽ tuỳ thời... chớ chẳng phải nói 
rằng hết thảy kinh sách là chỉ đúng cái phương pháp diệt khổ. Nếu 
còn một may tư tâm thì dầu cho kinh sách ấy của Phật hay Lão, 
cũng không giúp ta giải thoát bao giờ... (Thuở nay con người lầm 
về chỗ nói nơi chương nầy và cũng bởi không hiểu cái chủ nghĩa 
của Lão Trang nên chi thường gọi rằng Lão là ích ky, là phiếm thé. 
Trong lúc Khổng Tử ra dạy đời, Lão bỏ đời mà đi. Kỳ thật Lão nào 
có bỏ đời... Ngài thuyết cái lý Vô Vi, nên tự mình không chịu dụng 
tâm đem lý thuyết mình mà nhét vào óc người... Ngài viết bộ sách 
Đạo đức kinh cũng không vi tư ý chỉ. chỉ làm vì làm, một cách tự 
nhiên. Nếu Ngài dụng tâm mà đem lý thuyết mình hạn chế nhân 
sinh như Khổng phu tử, thì thành ra Ngài làm ngược với chủ nghĩa 
của Ngài hay sao? Bởi kì ông hiểu cho tận lý Đạo Ngài, mà người 
cho Ngài là không thương đời, yếm thế, xuất tục... Ngài cũng 
không quan tâm đến chỗ thiên hạ biết hay không biết đến Ngài. 
Làm sao gọi là ích kỷ? Huống chỉ Lão Trang đã không cho đời là 
khổ thì lấy gì để mà duyệt khổ mà han chế cái phương pháp tuyệt 
đích cho nhân sinh?) 

Vả lại, cái khổ không có thật, như bệnh vậy. Ta có thể gọi rằng: 
không có bệnh, chi có người bệnh mà thôi. Ti như cái bệnh làm 
biếng, tuy có cái tiếng mà không có sự thật. Hai người cùng mang 
một bệnh làm biếng, không thể cùng lấy một phương thuốc cùng 
trị cho đặng. Người thứ nhứt, làm biếng vì làm việc nhiều mà 
không biết cách dùng đúng thì giờ; người thứ hai, làm biếng vì yếu 
đuối, bạc nhược. Hai chứng bệnh không đồng một nguyên nhân, 
cách trị liệu không thể đồng một cách. Có phải thật sự thì chỉ có 
người bệnh mà không có bệnh chăng vậy? Cai khổ cũng một thế. 
Ta có thể gọi rằng: chỉ có người khổ mà không có cái khổ, thì 
những phương pháp diệt khổ của thánh nhân để lại xưa nay, sao 
dám đem nó làm cái lẽ tuyệt đối mà hạn định nhân sinh dường ấy! 
Cái lầm này, xưa nay đã làm hại nhân loại không phải là ít. Độc 
giả ai là người nhiệt tâm về sự phổ độ cũng nên suy nghĩ lại cho 
chính, kẻo muốn cứu người mà giết người, vô tình đem cái thuật 
độ nhân mà hại nhân vậy. 


8. TẠO HOÁ 


Về quan niệm Tạo hoá, kể còn sống trong Bản ngã, lấy cái Ta 
làm tâm trung điểm cho hành vi, trí thức, thì tất nhiên công nhận 
hoặc tự tạo ra cái thuyết Hóa Công thần chủ cho rằng vạn vật có 
đây là do nơi một dang Hoá Công. Lé ấy chẳng qua là cái quan 
niệm chấp ngã trong cảnh tương đối mà chuyển di qua cảnh Tuyệt 
đối hư vô... 

Ké cho mình riêng với vạn vật, thường tưởng tưởng Tao Hoá là 
một dang riêng biệt với vật thọ tạo, như mình riêng với vạn vat 
chung quanh mình vậy. Bởi ta cho ta là riêng với Vũ trụ, tự nhiên 
cho rằng Vạn vật có đây, phải có người tạo, có người làm chủ. 
Thật vậy, kẻ ích kỷ, thường tình cho ai cũng ích kỷ, người nhân 
thường tưởng cho ai cũng nhân... Cho nên kể còn Chấp ngã 
thường cho rằng Trời cũng là một vật riêng biệt với Vũ trụ -một 
cái Ta, nhưng lớn vô cùng vô tận... Có dè đâu, hễ là cái Ta thì dẫu 
có lớn vô cùng đi mấy cũng vẫn là cái Ta, mà nhỏ bực nào đi nữa 
cũng vậy. Hễ là cái Ta thì ở đâu cũng là cái Ta, nghĩa là bất toàn, 
hạn định, hẹp hoi... Lại nữa cái Ta là giả, thì đấng Hoá Công cũng 
chưa chắc là có thật... 

Đã gọi là Hoá Công thì Toàn Năng, Toàn Trí, Toàn Thiện, Toàn 
Mỹ, nhưng sao lại sanh ra một vật bất toàn năng, bất toàn thiện, 
bất toàn mỹ như Ta đây? Có thể nào một đóa hoa thơm mà sanh ra 
mùi hôi dang chăng? Lễ nào cầm quyền sửa trị, toàn năng, toàn 
lực, tự do muốn tạo cách nào cũng đặng, lại phải lập cách sửa trị 
hành phạt, hâm he hay khuyên lơn tưởng lệ, phải dụng tâm mà cải 
hoán? Thế thì cũng như ta, chớ sao lại gọi là Toàn năng, Toàn 
lực...?Trả lời câu hỏi này, có ké nói rằng nếu muốn, thì Tạo hoá sẽ 
sanh con người có Công??? Trả lời như thế, thật như đứa trẻ thơ, 
nói cho có nói, chớ không có nghĩa lý gì cả. 

Phái Cơ đốc giáo cho rằng Trời sanh vạn vật vì lòng Bác Ái. Trời, 
thì tự bản tự căn, song bổn tánh là Bác Ái. Bởi Trời là Bác Ái cho 
nên phải tạo ra nhân vật để có mà thương, vì lòng Bác Ái của Trời 
thì vô biên vô lượng... Có phải là ta dụng tư tâm mà bày ra cái 
thuyết ấy chăng? Có khác nào, khi ta thương, phải có một người 
cho ta thương, nghĩa là có nhĩ ngã, chủ quan, khách quan mới 
đặng. Thế nên, Trời là Chủ quan, tất phải có Vạn vật làm khách 
quan... khôn khéo thay cái trò tuồng của Bản ngã! 

Phái Phật giáo (Thông thiên học bây giờ) lại cho rằng, có một cái 


Chân Như tuyệt đối lúc chưa có vạn vật thì một mình trầm tĩnh hư 
vô, tịch mịch lắm. Chợt trong một lúc Vọng niệm, Ý Chí phát 
chuyển gọi: “Ta muốn có muôn loài, Vũ trụ hằng hà, Ta muốn biến 
ra thiên hình vạn trạng...” Tức thì Vạn vật phát sinh, hiện tượng 
trùng trùng... Lẽ ấy dụng ròng Ý chỉ làm căn bản, như phái Cơ đốc 
giáo dụng ròng Tâm Cảm làm nguyện động lực vậy. 

Đạo học Á Đông vì lễ nói trên đây, dụng ròng Ý Chí làm gốc cho 
trí thức và hành vi... nên phương đông thường có bọn Dao Si chi 
dụng thần thông phép tắc để làm chuẩn tắc cho hành vi và sự học 
của mình về Đạo. Những Phái Phật, Lão là những phái siêu hình 
học rất tuyệt luân, mà lâu đời lại phải chuyển thành một cơ quan 
Huyền bí luyện đơn... Sự biến thiên về khoa Thần thông phép tắc 
ấy, do nơi cái quan niệm siêu hình của Á đông, cho rằng Đạo 
chuyển thành Vũ trụ nhờ dụng Ý Chí mà thành. Con người muốn 
hợp với hành động của Đạo, phải dụng Ý Chí chuyển thần thông... 
như Đạo vậy mới nên... Đó gọi là thuận Thiên lý... Còn bên Âu 
Tây, triết lý thường dụng chữ Ái làm gốc cho hành vi, tư tưởng... 
vì Trời hoá sanh vạn vật cũng vì Bác Ái, nên chỗ học và cách sinh 
hoạt củ học cô về Nhân từ, chỉ dung Tâm Cam hơn Ý Chí. 


Dẫu hai phái ấy có khác nhau về mặt trừu tượng, nhưng cũng 
đồng một quan niệm Hoá Công. Gọi rằng Chân Như thì Toàn lực, 
Toàn năng nhưng phải còn dụng lực, dụng công chuyển thành tạo 
hoá thì tất phải có dùng Năng lực riêng là Ý Chí, nghĩa là phải có 
một cái sức ráng mới được. Còn ráng sức mà hành động, thì sao 
còn gọi Toàn lực, Toàn năng cho đặng. Hễ còn ráng là còn thiếu, 
mà Chân Như thì toàn bị như thế có hợp lý chăng? Còn hữu ý, 
nghĩa là làm, mà còn phải cần có một tôn chỉ chỉ chỉ... thì không 
sao gọi là Toàn Mãn cho đặng nữa! Gó phải tại do nơi cái quan 
niệm Tư tâm của Bản ngã ta chuyển di qua, mới có nảy sanh trong 
trí con người cái thuyết Tôn thần quyền như trong xã hội, con 
người còn tồn tại cái thuyết Quân quyền chăng? Bởi còn phân Nhĩ 
ngã mới có phân giai cấp, đặt lễ nhác để giữ gìn trật tự lại... như 
trong nước có loạn mới có bày ra Nhân, Nghĩa, Hiếu, Dé, dang nối 
lại cái dây Hoà Ái đã mất (Có kể sẽ nói: “Bây giờ sự đã lỡ rồi, phải 
dùng Nhân Nghĩa để chế tiết tư dục, giữ lại trật tự, chớ không thể 
nào bỏ đặng...” Nói thế cũng phải, nhưng đó là để đỡ bớt cho qua 
buổi, chớ không phải là cái phương pháp hay vậy. Cái hại càng 
ngày càng sâu, cái khổ càng ngày càng tăng. Tự mình phải diệt lấy 
khổ cho mình trước đi, thì Nhân loại vì đó sẽ hết khổ, vì Cá nhân 


tức là Nhân loại vậy. Đau mà uốn thuốc là muốn cho tuyệt sự đau, 
chớ đau mà uống thuốc đỡ bớt đau lúc đau nầy... thì không phải 
gọi là uống thuốc) Ay cũng bởi ta làm cho loạn ly, nên phải tìm 
tâm mà sửa đổi. Ta chớ có lầm lẽ ấy mà chia vạn vật ra giai cấp và 
lấy theo tư tâm mà cho Trời là đứng Quân Chủ: thánh, thần, tiên, 
phật... là những kẻ thế mặt trời mà cai quản chúng ta... Cho nên, 
hễ còn giai cấp tức là còn loạn ly, phân tư với nhau, mà nếu Trời, 
Phật, Tiên, Thánh còn giữ giai cấp thì ra cũng chưa phải là hiểu 
Đạo vậy. 

Lão tử có nói: “Đại Đạo phế, hữu Nhân Nghĩa” -Đại Đạo mất rồi, 
mới có bày nhân nghĩa. Có Nhân Nghĩa tức là có Nhĩ ngã, mà có 
Nhĩ ngã mới có bày ra giai cấp (Xem chương “Bản ngã siêu hình” 
trong quyển “Toàn Chân Pháp Luận” của tác giả) 


9. VÔ VI 


Cái vấn đề Hoá Công vì lấy theo quan niệm Bản ngã mà xét, nên 
không hề giải quyết đặng. Cái Ta đã là ảo vọng, thì đấng Hoá Công 
cũng là huyền mộng... 

Theo quan niệm Vô ngã thì lấy cái thuyết Vạn Vật nhứt thể làm 
hạp với Chân lý. Tuy thuyết ấy có nhiều phái phân biệt, song đó là 
đo nơi trình độ con người mà biến thiên chút ít, chớ đại ý thì cho 
Vạn vật trong Vũ trụ đây chẳng qua là cái hiện tướng của Chân 
Như, vẫn đồng nhứt lý. 

Ví như, mặt trời có ra, nhờ ánh sáng và sự nóng (Đây là ví dụ 
lấy theo sự thường thấy mà nói cho dễ hiểu chớ không phải lấy 
theo khoa học mà nói. Khoa học bây giờ người ta lại tìm mặt trời 
thì lạnh và tối... Hãy xem cuốn La Terre et Nous pa G. Lakbowsky). 
Ánh sáng, sự nóng là cái hiện tướng của mặt trời, không thể gọi 
rằng mặt trời tạo ra ánh sáng và sự nóng. Tạo ra, tiếng ấy ham chi 
rằng mặt trời và ánh sáng là riêng nhau, chẳng phải một. Tạo ra, 
tức là lấy một vật ngoài mà làm, mới gọi được tiếng ấy; chớ một 
món nó là mình, mình là nó, thì sao gọi là tạo cho đặng. Tạo, tức là 
mình thiếu mới tạo thêm ra, cho nên Toàn mãn như Đạo mà gọi là 
tạo ra, thì rất vô lý... Mặt trời, tức là mình thiếu mới tạo thêm ra, 
cho nên Toàn mãn như Đạo mà gọi là tạo ra, thì rất vô lý... Mặt 
trời, tức là hàm ý sáng và nóng. Được gọi là mặt trời phải có đủ 
mấy đức tính ấy gồm lại. Chưa hiện ra là Đạo, hiên ra có hình sắc 
là Vũ trụ... Tuy nói thế, là dụng cách phân tích mà học, chớ kỳ 
thật Đạo là Vạn Vật, không riêng biệt với Vũ trụ, nghĩa là Sanh ra 
vạn vật. Gái Có đây, là cái tự nhiên của Đạo, như cành bông nở, 
như hột giống nứt mộng biến thành cái cây vậy. Cái hột giống, ta 
có thể ví như Đạo. Trong đó lúc chưa mọc thành cây, nó đã có đủ 
Toàn thể của cây rồi. Hột giống là cái cây như Đạo là Vũ trụ, khác 
nhau một tịnh, một động mà thôi. Vạn vật có ra đây là vì có, như 
gió thổi thì thổi, chim thì kêu, cây thì mọc... một cách tự nhiên 
chớ không phải vì một tôn giáo chủ, tư ý mà thổi, mà kêu, mà 
mọc; nó không thể không như vậy cho được, ấy là cái tính của nó. 
Những hành động ấy, đều gọi là hành động vô vi nghĩa là làm mà 
không vì chủ nghĩa, vì mục đích chỉ cả (Tiếng Pháp gọi rằng: Agir 
et pourtant ne rien faire. Agir, nghĩa là làm mà không mục đích chi. 
Faire cũng làm mà có chủ nghĩa) lại cũng không hay rằng mình 
làm là có làm nữa. 


Lão giáo có nói: làm, mà còn biết rằng mình làm, cái làm ấy rất 
thô bi, chưa gọi là hoàn toàn (Xem chương Hữu Tâm Vô Tâm trong 
quyể này và chương Hành vi hoàn toàn trong quyển Toàn chân 
Pháp Luận sẽ in sau) 

Ấy vậy, người Quân tử theo quan niệm vô ngã thì làm, vì tự 
nhiên phải làm. Ké còn Bản ngã thì làm chi, cũng dụng tư tâm, 
phải luôn luôn có một cái lợi chi để làm chủ động cho hành vi 
mình. Hành vi ấy không giống với hành vi tự nhiên của Đạo, chỉ có 
kẻ thánh trí mới am hiểu được cái nghĩa toàn mãn vô vi của Dao 
mà chuyển di lẽ ấy qua hành vi của mình, nên mới thuận với Đạo 
mà thôi. Cho nên hành vi họ rất tự nhiên mà hành vi ké có Bản ngã 
thì vất vả miễn cưỡng. Cành bông nở một cách sung mãn tốt đẹp là 
khi được nở một cách vô vi..., nếu phải còn có người phục sức 
hoặc dụng cách truyền khí cho mau nở... thì dầu có nở, cũng 
không đặng tốt đẹp bằng hoa kia nở một cách tự nhiên. 

Có sống được là nhờ nô lệ lấy ngoại lực mà thôi, thì cái sống ấy 
không còn gọi là cái sống tự nhiên cho đặng nữa. 

Con người cũng vậy, sanh ra không đặng sinh khí vũ trụ chuyển 
tiếp với mình, nghĩa là sống trong cái sống tư, lìa với cái sống 
chung của Vũ trụ, giống như cây mọc phải trên đất khô nắng cháy, 
không tiếp xúc được với luồng sinh khí đất, đứng cheo leo riêng 
biệt với cái sự sống của kiền khôn, nên phải héo khô, ủ dột... Con 
người đứng riêng với Vũ trụ, thì hoạt động không còn chỗ toại 
sinh tự nhiên của Chân tính. Phải cần có Nhân, Nghĩa, Từ bi, Bác 
Ái, có lời khuyến khích tưởng lệ, có tiếng khen trọng mới làm 
được điều hay, lẽ phải. Hành vi nô lệ bần chật ấy thật là bất mãn 
vậy. 

Đạo không sanh vạn vật, van vật vẫn là cái hiện tướng của Đạo 
mà thôi. (Có kẻ sẽ hỏi rằng: Vạn Vật là hiện tướng của Đạo. Vậy 
ngoài Đạo, ai tạo Nó, mới có Nó để tạo lại vạn vật...? Lại họ còn 
viện lẽ rằng: nói đây là lấy theo vô ngã mà hỏi... Đây cũng là cái 
trò tuồng của Bản ngã nữa. Vì ta còn ở trong Bản ngã, mới còn ở 
trong vòng thời gian, không gian; nên tư tưởng ta bao giờ cũng còn 
giữ cái quan niệm Thời gian và Không gian. Bởi thế mới hỏi: Ngoài 
Đạo còn gi...? Trong lòng hãy còn bị cái hạn định của thời gian 
nên cứ tưởng tượng cái Trong,cái Ngoài, cái Trước, cái sau... luôn 
luôn... Lại nữa, đã nói rằng Đạo là Vô thỉ Vô chung mà còn hỏi ai 
tạo? thì ra cái ban ngã của ta cũng chưa diệt dang, nên nó lặn, 
mọc hoài mà ta không dè... Ấy là chỗ lầm của độc giả phần đông) 


Đạo là Vô Vi, cho nên con người hễ toàn đức, toàn thiện thì tự 
nhiên sẽ có đều hay cho nhân loại. Hễ ta được đầy đủ rồi, tất 
nhiên phải xuất hiện cái hay đó một cách vô tâm. Ta chớ dụng tư 
tâm ép buộc nó làm sái với cái lẽ tự nhiên. 


10. TẾ ĐỘ QUẦN SINH 


Thông thường hễ gọi là người đạo đức thì phải lo tế độ quần 
sinh, giúp ích cho nhân loại, nghĩa là phải thi ân bố đức. Vì bởi cho 
rằng con người đang chìm đắm trong sông mê bể khổ, cho nên, ta 
là người thấy chút ít Chân lý phải ra tay tế độ, phận sự ta là phải 
ra dạy dỗ đời... truyền bá cái ánh sáng của mình... Nên hễ đọc 
được bộ sách chỉ thích ý mình hoặc mê mẩn về một tôn giáo hay lý 
thuyết thì tức khác bôn chôn đem hô hào cổ động... Chỗ dụng tâm 
hâm hở ấy sái với lẽ tự nhiên của Trời Đất. 

Lấy theo quan niệm Bản ngã, thì ta tưởng ai cũng như ta, chớ 
không hay rằng con người ai ai cũng có cái cá tính riêng biệt. Cho 
nên, ké nào không đồng một quan niệm với ta đều không trùng với 
lẽ phải. Kể học Phật muốn cho ai ai cũng theo một quan niệm với 
mình, người học Lão, hay học Khổng cũng đều cho ai không đồng 
một quan niệm với mình là sái cả (Trang 268 Mumero 6, Mars 
1930 Bulletin des Etoiles có nói: Servir le monde, c’est souvent nous 
méler des affaires d antrui. Nous voulons changer le monde, mars 
selon notre ideal, selon notre conception du Bien et du Mal (Giúp 
đời, ấy chang qua là ta dung tâm xen vào việc kẻ khác. Ta muốn 
hoán cải đời, nhưng cải là hoàn cải theo cái quan niệm riêng của ta 
về lẽ phải đều quấy mà thôi) 

Bởi muốn cho ai ai cũng theo một tư tưởng với mình, mới có bày 
ra những phương pháp, những cơ quan phổ độ, chẳng qua là mình 
cho rằng đều mình tư tưởng đây là phải, là đúng; hạnh mình đây 
là toàn. 

Ta phải biết rằng, một việc ta gọi là phải, vị tất là hay cho kẻ 
khác, một việc của ké khác làm, ta cho là quấy cũng vị tất là đã có 
hai cho họ. Ta ăn ngon, ta muốn cho kể khác cũng khen ngon, nếu 
họ có chê, ta sẽ gọi là sái lý thật hay sao? Chỗ ta cho là phúc, 
người gọi là hoạ; chỗ ta gọi hoạ, người cho phúc. Ta cho rằng chỗ 
nô lệ vào luồn ra cúi là sang, người cho đó là hèn (Sự Phải, Quấy, 
là một lẽ tương đối, ta lấy cớ nào mà gọi sự ta cho là phải, cũng 
phải đối với ké khác? Phần đông, ngày đêm mài miệt, để hết tam 
huyết vào sự “đem ké khác vào một phạm vi của mình”, tức là 
đem cả Trí lực để day dỗ kê khác, đem những quan niệm về lẽ Thị, 
Phi theo sở kiến của mình, nhét vào đầu kể khác... Họ chăm nom 
đào tạo nhân loại làm một giống nộm sống như họ vậy. Rồi tự 
lượng, gọi cơ quan của minh là cơ quan phổ độ, cứu thế... Ho chi 


thấy họ, những đều chi Hay cho họ, là Hay cho kẻ khác... Họ vẫn 
thương người thật, nhưng khác nào đứa trẻ kia bắt con cá bỏ lên 
bờ khô rồi nói rằng: “Tội nghiệp mầy ở dưới nước làm sao thở 
dang, chắc ngộp lắm... Tao làm phước cứu may khỏi nước...” Cá 
lên khô, cá chết, nó than: “Tội nghiệp, chỗ khổ của mầy, mà mầy 
vẫn vui, vẫn chịu sống làm thân thuỷ tộc. Tao muốn đem mầy lên 
cõi quang minh chánh đại thong thả tự do, mà mầy không chịu 
sống... Than ôi! Bởi nhà người Ngu mới chết vậy”. Đó là tại nơi Ta 
không lấy cái lý Nhứt quán (toàn thể) mà xem, mà lai chi cố chấp 
trong chỗ tư tâm của một phần tử mà luận. Đó là có Tâm mà 
không có Trí vậy. - Hãy xem Lé Cảm Sinh và Dịch Hoá trong bộ 
Toàn Chân Pháp Luận) 

Cho nên, chỗ ta quý trọng, cho là đạo đức, vị tất là chỗ mà kẻ 
khác cũng quý trọng, cũng gọi là đạo đức. Mà cũng không chắc 
rằng chỗ của ta là đúng lý hơn của người (có kể sẽ hỏi: Rằng 
không chỉ là bạn định đặng Thành thử văn chương học thuật cũng 
không lấy gì làm quy tắc sao? Đó là một việc thông thường, con 
người muốn trao đổi ý kiến với nhau cho khỏi chỗ hiểu lầm nhau 
phải tạo bày ra cơ giải ấy, như đồng bạc ta hạn giá có là bao nhiêu 
cốt để thông dụng bên ngoài... Chớ về mặt tâm lý thì khác hẳn, ta 
không thể hạn định bao giờ đặng - xem quyển “Toàn Chân Pháp 
Luận”: “Đạo là cái lý thực nghiệm của từng người, rất khác với 
những cơ quan hình thức cốt mưu đồ sự an ổn cho xác thịt, cho 
cách sinh hoạt về phần vật chất... ”) 


Con trong nhà, thảy đều yêu mến cha mẹ. Nhưng đứa thì ta gọi 
là hiếu tử, vì mỗi tháng đem tiền về nuôi cha mẹ, còn đứa thì ta 
gọi là bất hiếu vì nó không nuôi cha mẹ đặng. Hiếu là tình, mà tình 
thì vô hạn và cũng tuỳ theo tâm tánh riêng của mỗi đứa; thế mà ta 
lại đem cái tình ấy hạn định giam hãm vào một cái lý hẹp hòi bó 
buộc (như trong Hiếu Kinh) để ép buộc con người phải làm một bộ 
máy vô hồn, chi quay cuồng theo một cách thức tiền định kia, mới 
gọi là Hiếu, thì ra sái với lý tự nhiên lắm! 

Trước kia, đã có lấy vườn hoa làm thí dụ, nay lập cho rõ rệt 
thêm một phương diện khác. Trong một cảnh huê viên có đủ các 
loài hoa. Bông hường quên cái lý Toàn thể, dụng tư tâm, cho sự 
đẹp của mình là Tận Mỹ, nên tự lập ra một cái luật riêng để hạn 
chế các thứ hoa thảo khác, lại tự xưng rằng vì lòng Bác Ái vì dạ Từ 
Bi, muốn cứu khổ cứu nạn cho quần sinh; bởi nó cho rằng các thứ 
hoa kia vì còn mê nên không biết cái chỗ bất toàn của mình... như 


bông sen phải mọc dưới bùn, bông tử la thì hoa phải núp dưới lá... 
Đó là chỗ sái lẽ tự nhiên. Nó thương hại cho những hoa thảo kia 
sống trong chỗ hèn hạ mà không hay. Thế thì, bây giờ nó phải lấy 
cái chỉ làm mô phạm nhứt định của sự Tận Thiện, Tận Mỹ đó? Nó 
lấy Nó... Ép các thứ hoa khác phải chịu, uốn thân, vất vả cái tính 
tự nhiên của mình đặng hoá thân thành hoa hường cả... Thật là 
một điều quái dị hết sức. Cái hoa vì bị uốn mình, ép uổng tỉnh 
thần, bó buộc cái tính bản nhiên của nó, để thành một vật không 
phải nó nữa, nên phải trở nên tàn tật, héo rũ, hư hỏng... Thế mà, 
khi các loài hoa bị đau đớn vất vả... loài hoa hường lại đứng trên 
cao, hoặc ngó xuống mà lắc đầu, chép miệng than: “Tội nghiệp 
chúng sanh vẫn khổ luôn luôn, mà không đủ sức giải thoát...” Có 
dè đâu khi xưa, những bông hoa kia đang sống toại sinh trong cái 
lạc phúc riêng của chỗ sinh hoá tự nhiên, kế bị rũ quyền, áp bức 
mà quên mất bổn căn... bôn chôn hăm hở dụng tư tâm để trở nên 
cái Tâm Thiện Tận Mỹ của kẻ khác, cho phải khổ sở muôn phần. 
Kết quả, chỉ làm hư hỏng cái Bản Tính tự nhiên của mình. Lỗi ấy 
do nơi chỗ dụng tâm của Hoa Hường mà cũng do nơi chỗ lầm lạc 
của tư dục của các hoa... (Xem bài “Cây Bách Thọ” nơi chương 
Phụ Lạc quyển Toàn Chân Pháp Luận) 

Phỉnh phó thay, những chữ Từ bi, Bác ái, Tế độ quần sinh... ! 

Tên nông phu kia, bởi thấy lúa mình lâu lớn, muốn giúp cho mau 
hơn, nhớm gốc lên một tấc... Qua ngày sau, than ôi! một đồng 
rộng mênh mông và xanh um buổi trước, nay đã thành một đám cỏ 
phai vàng ủ dột... Tấm lòng nhiệt thành của tên nông phu không 
phải là giả, nó quyết lòng giúp cho lúa mau lớn... Cái bụng Ham 
làm Phải ấy, ở đời cũng lắm người rất nhiệt tâm về sự phổ độ 
chúng sanh, mà tiếc vì cái bụng nghĩ không cùng sự lý, làm trái với 
lẽ thiên nhiên, thành ra tạo lắm đều hư hỏng khổ sở hơn là mưu 
đồ sự hạnh phúc cho nhân sanh. Muốn giúp hãy giúp như vừng 
Thái Dương, chiếu vạn vật... Giúp mà không ép uổng nên gọi làm 
mà không làm nghĩa là không tư ý. Nhờ ánh sáng của Thái dương 
mà trăm bông đua nở, nhưng hoa lan không vì hấp thụ ánh sáng 
Thái dương mà nở hoa hường hay hoa lý... Ké chí nhân giúp đời 
lấy cái tự nhiên mà giúp cái tự nhiên, không dụng cái nhân tạo mà 
giúp lẽ thiên nhiên bao giờ. Như anh nông phu kia, muốn giúp lúa 
cho mau lớn, mà biết dụng lẽ tự nhiên giúp cái tự nhiên thì không 
bao giờ dụng tâm ép buộc lúa bằng cái sức người của anh mà anh 
nên lấy nước tưới thêm, lấy phân bón thêm, lấy những sức thiên 


nhiên để bổi bổ thiên nhiên, thời kết quả sẽ khác trước kia, lợi mà 
không có hại vậy. 

Thế nên R.M. Pedretti mới nói: “Cái bụng ham làm phải, tạo cho 
nhân sanh nhiều đều đau khổ hơn hết” 


Tóm lại, giúp, muốn giúp nhân loại một cách tự nhiên, trước hết 
phải để cho nhân loại tự do, hoặc làm thế sao cho nhân loại đặng 
chỗ tự do sinh hoá, tức là phải lo giải thoát lấy ta trước đã, rồi ta 
mới có thể giúp ích cho đời một cách tự nhiên. 

Xã hội là gì? Là hết thảy cá nhân hợp lại. Vấn đề Xã hội, là vấn 
đề Cá nhân. Cá nhân sướng, Xã hội sướng. Cá nhân khổ, Xã hội 
khổ. Sự tự nhiên sinh hoạt của cá nhân, là sự tự nhiên sinh hoạt 
của Xã hội vậy. Xua kia, ta lấy Xã hội làm cái cốt cho cá nhân; 
ngày nay, trái lại, ta phải lấy Cá nhân làm cái cốt cho xã hội... 

Nói thế, không phải bảo Cá nhân đừng tuỳ nhân loại vạn vật 
(Đừng lầm lộn Nhân loại Vạn vật với Xã hội. Xã hội là của Nhân 
tạo), cứ di tách riêng một mình một ngả. Không! Ta phải lấy toàn 
thể làm cơ bản cho hành vi, tư tưởng... rồi cứ do đó mà luân 
chuyển theo lẽ Biến hoá của Vũ trụ. Nói rằng Xã hội phải chuyển 
theo Cá nhân, chẳng phải bảo Toàn thể Vũ trụ biến chuyển theo cá 
nhân. Xã hội đối với cá nhân là một món cụ khí của Cá nhân tạo 
ra, để mưu lấy cái sự an ổn về vấn đề vật chất như ăn, mặc... Xã 
hội luôn luôn vẫn là cái đoàn thể; cái cơ quan của Cá nhân tạo ra. 
Còn Toàn thể Vũ trụ thì biến hoá luôn luôn, ta do nơi Đó mà ra, 
nên ta phải do nơi Đó mà luân chuyển, sinh hoạt. Cũng như Xã hội 
do nơi Cá nhân mà có, nên phải thuận biến sửa theo cá nhân. Một 
cái Văn Minh riêng biệt, tất là một cái đoàn thể của một đám cá 
nhân đồng một trình độ, một phong giáo với nhau. Cho nên, nếu 
trình độ của cá nhân có tiến lên, thì Xã hội đó cũng phải tiến theo 
lên. Bởi ta lầm, lấy Xã hội làm gốc, nghĩa là lấy ngoài làm trong, 
nên mới có những thói câu nệ, chấp nhất, bo bo lo thu góp những 
lập luật, chế độ phong hoá, luân lý, tạp tục cũ rích của một Xã hội 
đã quá thời rồi, làm cái quy tắc tuyệt đối, hạn chế cá nhân. Cũng 
chẳng khác nào, tên thợ kia, lấy mình làm nô lệ cho cụ khí của 
mình đã tạo ra, quên rằng mình tạo ra cụ khí ấy chẳng qua để giúp 
cho tiện việc mình làm. Nếu công việc gặp phải buổi đồi hồi khác 
mà ta cứ bo bo giữ cái cụ khí cũ kia hoài... thì ngông cuồng lắm! 
Cá nhân, tạo ra Xã hội, tức là để làm món lợi khí, một cơ quan để 
mưu đồ hạnh phúc chung về nỗi sinh nhai vật chất của mình... Bởi 
vậy Xã hội phải thuận biến theo Cá nhân, còn Cá nhân phải thuận 


biến theo Toàn thể Vũ trụ. 


Trong một khúc Hợp tấu nhạc, tuy cá nhân có quyền tự do độc 
tấu đủ cách điệu sở trường của mình, song miễn biết thuận biến 
theo cái phong vận của Toàn thể, thì đã không hại đến cái Hoà khí 
chung mà lại càng thêm hay thêm ngộ... Trong một khóm đờn ấy, 
không ai có quyền phạm đến cách điệu tự do của người khác. Phải 
kinh lấy cái Cá tính của mỗi người (ta chớ lầm Cá tính đây với tư 
ngã) (Cá tính tất là cái tự do sinh hoá của Bản tính riêng của mỗi 
người, còn Bản ngã thì làm chi cũng theo Tư Ý không sá kể gì đến 
Toàn thể. Hai lẽ ấy khác nhau rất xa... Học giả chớ nên lầm lộn. 
Nhiều kẻ thanh niên vì quá cảm kích cái chủ nghĩa tự do sinh hoạt 
của cá nhân, mà thành ra sai lầm với chủ nghĩa chánh của Đạo. Vì 
không hiểu đến chỗ cùng tột của lý Thiên hình và Nhất Quán, nên 
mới dụng tâm sống chỗ Tự Do của cá nhân không quan thiết gì 
đến Toàn thể cả... Đó là cái nạn thiên lệch của phần nhiều học giả 
vậy) nhưng ta chớ quên để mắt xem đến Toàn thể luôn luôn (Xem 
mục Tình và Lý trong quyển Toàn Chân Pháp Luận của Tác giả). 

Tuy nhiên ta nên biết rằng, thời bây giờ là buổi phong trào cải 
cách rất sôi nổi, nam nữ thanh niên, rất phan đối những cổ lệ ông 
bà, những khuôn khổ eo hẹp của tiền nhân về mặt luân lý... quyết 
đập phá cả nền tẳng xưa kia... Đó, là cái phản động lực của một 
sự bị tàn phế rất lâu đời, thật đáng khen, nhưng tiếc thay, họ chỉ 
có phá cái khuôn khổ này, để tạo khuôn khác mới hơn, rồi giam 
lấy mình vào như cũ, tự lượng hô hào cổ động gọi đó là Tấn hoá. 
Lầm lạc lắm! 

Theo họ, cái chỉ mới, mà cũng là do nơi mình tạo ra, là họ hoan 
nghỉnh, rồi tự ban cho cái tên dep dé phờ phinh ấy. Dem cái lồng 
nầy thế cho cái lồng kia, con thú bị nhốt ở trong, có thể nào gọi 
mình được tấn hoá chăng? Cái khuôn mới nầy, chưa ắt là hay hơn 
cái khuôn cũ kia... mà vội bỏ, trước khi ta có cái sức sống một 
mình, không Ở lại... 

Thế nào thì thế, hễ là khuôn thì khuôn nào cũng khuôn... Chủ 
nghĩa đây, là dem tinh thần ta để di dưỡng trong chỗ vô cùng dang 
biểu lộ cái bản tính thiên nhiên của ta. Ta chớ lầm những cuộc 
cách mạng bông lông của bọn thanh niên bây giờ với sự giải thoát 
của bực Chân Nhân vậy. 


11. THẦN THÔNG ĐẠO PHÁP 


Quan niệm Thần Quyền là quan niệm của Bản ngã. Bản ngã đã 
tạo ra cái thuyết Thần Quyền, tất nhiên phải tạo ra cái thuyết 
Trường Sinh của Linh Hồn cho rằng xác thịt mất đặng... chớ Linh 
Hồn sống hoài, không bao giờ mất... 

Cái nỗi lo ngại về sự Sanh Tử là cái lẽ tự nhiên của kẻ đứng 
riêng một mình trong Vũ trụ, cho nên thường có ý sợ cho tánh 
mạng mình. 

Bởi muốn cho cái Ta đừng mất, bản ngã phải dụng tâm tích trữ 
thâu đoạt cho mình, để bồi bổ mình thêm, không cho tan mất... 

Vì lẽ ấy, Bản ngã mới tạo ra cái thuyết Thần bí luyện đơn, cốt để 
sống cho lâu, diên thọ lấy cái Ta để sau khi chết, được luân 
chuyển, sinh hoạt trên những cõi tinh linh, thần trí... Thế nào thì 
thế, cái Ta cũng vẫn là cái Ta, tự nhiên một ngày kia cũng tan mất. 
Hễ hữu sanh, hữu miệt, đó là cái luật tự nhiên. 

Bởi cho mình là riêng biệt với Vạn Vật, ta mới có thể sanh ra cái 
ý tích trữ thâu đoạt được, chớ không dè đâu thuộc về cõi sắc 
tướng của Đạo. Hễ thuộc về sắc tướng thì phải có Thỉ, có Chung, 
có Sanh, có TỬ. 

Ý muốn thâu trữ đã là một việc lầm, lại là đều tham (Có kẻ sẽ 
nói: “Nếu gọi rằng Huyền diệu phép tắc là không đúng Chân lý, sao 
có nhiều bực tu hành rất thần thông quảng đại. Như vậy thì Phép 
tắc huyền vi là có thật...” Lẽ ấy thật có, không cãi chối gì cả. 
Nhưng ta phải biết rằng: trong cõi đời vật chất này những bực bác 
sĩ dụng tâm chế tạo ra biết bao nhiêu huyền phép, mượn vật chất 
cõi này làm tài liệu; thì cõi trên cũng một thế. Dầu cõi trên là cao 
hơn cõi dưới bực nào, nhưng cũng thuộc về cõi sắc tướng. Hễ còn 
cho mình là riêng với Vạn Vật thì dầu có thâu của thiêng liêng hay 
của vật chất, cũng đều lầm. Bởi còn phân biệt nhĩ ngã, mình và 
vạn vật; cho nên mới gọi rằng Thần bí luyện đơn khoa học là cái 
học của Bản ngã để thâu Vạn Vật làm tay sai mình). Dẫu tham 
cách nào cũng tham. Tham về vật chất, hay tham về tỉnh thần cũng 
một thế. Tham tiền kẽm, tiền đồng, hay tiền vàng, tiền bạc, lòng 
tham cũng như nhau. Có thể nào ta gọi kẻ tham tiền của thiêng 
liêng là cao thượng đạo đức hơn kẻ tham của vật chất chăng (Cõi 
thiêng liêng đối với cõi vật chất này chẳng qua như tiền vàng đối 
với tiền kẽm. Dầu thượng giới hay hạ giới cũng đồng một cõi sác 
tướng, cũng như vàng, kẽm vẫn đồng là một loại kim. Khác nhau, 


chỉ khác chỗ tinh, thô mà thôi vay). 

Chẳng qua là những tiếng của Bản ngã bày ra, để phờ phỉnh 
người và gạt lấy cái lòng tham ẩn của mình. Cũng là mình tạo ra, 
rồi đem mà phong cho mình. 

Con người, phần nhiều hễ học Đạo thì thường để ý vào chỗ 
luyện đơn luyện phép để đoạt cái thần thông quảng đại đặng là 
chủ Vạn Vật... Kẻ suốt đời cứ để ý vào một việc tích trữ của cải 
thế gian để làm của riêng, cái tham của họ còn kém cái lòng tham 
của kẻ muốn thâu tạo hoá làm của riêng... Lẽ ấy do nơi chỗ lầm 
của Bản ngã tưởng mình là riêng với Vũ trụ. Cái Ta, muốn cho 
thêm sức mạnh đặng sống hoài, sống mãi mới tìm tâm thâu đoạt; 
nhưng thâu đoạt làm sao cho đặng, vì một ngày kia cái Ta cũng 
phải tan vào bổn thể (Dầu đoá hoa, hay cành lá, dầu sung mãn bực 
nào, đến một ngày kia cũng rụng, rồi cái sinh khí cũng trở vào cội 
cây để nẩy sanh chồi lá khác. Nên ta sống trong cái sống tư của 
nhành lá của đóa hoa thì tự nhiên phải vất vả lo sợ cho vận mạng 
mình. Chớ nếu ta sống trong cái Sống của Toàn thể của cái cây, thì 
còn có gì phải lo bận. 

Thế thường ta thấy ai chứa của cải, như ruộng, đất, nhà cửa... 
ta cho là làm đều mơ mộng, giỏi lắm thì giữ một đời người thôi. 
Nhưng người thâu trữ ấy có cho mình là mơ đâu, tuy biết chết là 
mất, nhưng cái Ta của họ, lại tao ra cái quan niệm di sản để lại 
cho con, cháu... chẳng qua là một cách để dién thọ cái Ta, nên ai là 
con cháu đồng tông phái với ta thì đặng ăn của mà thôi. 

Cái ta xác thịt có mất, thì còn cái Ta gia tộc, cái Ta gia tộc có 
mất, thì cũng còn cái Ta quốc gia (Có nhiều kẻ dám hi sanh tánh 
mạng để gitt lấy cái thinh danh của cái Ta quốc gia, như những 
nhà Quốc sĩ liều thân vì nước. Họ xả thân chỉ để cứu lấy Hồn quốc 
gia dầu có thác cũng sẽ đặng truy phong là anh hùng nghĩa sĩ. Còn 
coi quốc gia riêng với Nhân loại, tức là còn coi Ta riêng với Vạn 
Vật... nghĩa là còn sống trong Bản ngã), dầu có chạy vòng vo đến 
đâu cũng không thoát khỏi cái Bản ngã. Cái Ta đây, lo lắng cho linh 
hồn, cũng như lo cho con, cháu vậy... đến sự sống hiện tại của 
mình mỗi ngày đây cũng quên, không quan thiết gì đến, chỉ ưu tư 
vất vả cho lúc sau khi chết phải di đâu, làm gi...? Cho nên hé học 
Đạo thì thiên về khoa thần bí (OCCULTISME) cũng như khoa thần 
thông đạo pháp (YOGAS)... (Xem trang viết về nguyên nhân của sự 
Thần Thông đạp pháp) 


Ta biết gọi kể mong làm chủ đất, ruộng, nhà cửa, tiền bạc... là 
lầm, còn kẻ luyện phép tắc, ấn quyết thần thông... để thi hoạch 
của cải vật liệu trên những cõi trên đặng làm chủ vạn vật mai sau 
nầy, sao ta không cho kẻ ấy là lầm? Sao họ chắc rằng những vật 
thiêng liêng là thật có, còn vật chất đây là mộng ảo? (Cảnh nào 
cũng thật, đối với lúc sống hiện tại đó. Ta không thể cho rằng cảnh 
trong mộng là giả, cảnh ta sống ban ngày là thật...)thiêng liêng 
cũng thuộc về cõi sắc tướng, thì dau sao sao cũng là vật chất. Hé 
có tụ, phải có tan, có sanh phải có tử... nghĩa là hữu hình thì hữu 
hoại, cho nên, chưa at cõi trên là thật hơn cõi dưới, vì thay cũng 
đều là vật chất... 

Vậy thì, cái ý thu tập là lầm, vì không thể thu được, cũng như ta 
đã thấy xưa nay, trong lịch sử thế gian hoặc trong những đều ta 
thấy chung quanh ta hằng ngày... 

Huống chi muốn thu hoạch của thiêng liêng thì cũng chẳng qua 
làm một việc rỗng không ranh trẻ. Có kẻ sẽ bảo rằng: Tuy thế nào 
thì thế, lẽ huyền vi phép tắc là có thật. Phải! ai nào đám bảo ta là 
không! Kìa sự giàu sang, của kể thế gian vật chất kia, như Thạch 
Sùng đời xưa, hoàng để Nga -la- tư ngày nay, còn có thật thay!... 
Thế thì sự tích của thiêng liêng, sao gọi là không thể có cho đặng? 
Chẳng qua ta muốn chỉ sự lầm lạc của sự tích trữ đó thôi. 

Tôn giáo thường hay lợi dụng lấy cái nguyện vọng ấy (do nơi 
Bản ngã) nên bày ra cái thuyết Trường Sinh của linh hồn chẳng 
qua là một cách vọng mai chỉ khát rất lừa dối, chớ không giải 
quyết đặng vấn đề Sinh tử. 

Kė tôn thần quyền, luôn luôn có ý tham, nhưng không dám tự 
nhận đó thôi. Tham mới tôn trọng thánh, thần; như kẻ thế gian vì 
tham Phú, Quý, Tước, Quyền mới tôn người xa mã... Trong cái ý 
tôn trọng ấy, có ẩn cái ý ham muốn ước ao vậy. Mà hễ có ý tôn cái 
nầy, thì tất có ý khi cái kia... Cái sự Tôn trọng luôn luôn đi cặp với 
sự Khinh khi (Xem bài Cây Bách thọ sau chương Phụ lục). 

Ké siêu nhiên thánh trí không tôn ai, nên không khinh ai, (như ta 
đã thấy nơi chương Cá nhân và Toàn thể). Bởi không phân nhĩ ngã, 
nên không phân giai cấp, biết rằng dẫu có đứng vào vị trí nào, 
cũng có cái nghĩa tôn trọng đối với Toàn thể. Thế nê, dầu nhỏ bực 
nào họ cũng không xem là thường, mà lớn bao nhiêu họ cũng 
không cho là trọng. Không lấy mình làm riêng với Vũ trụ (TỈ như 
trong một cái cây, họ không sống trong cái lá, hay đoá hoa. Họ 


sống trong cái Sống Chung của Toàn bộ. Nên, là cỏ khô thì cứ 
rung... sự sống cũng rút vào cây mà nảy sinh chồi lá khác) nên 
không lo thâu trữ chi chi, cũng chẳng cần đến huyền vi phép tắc, 
quảng đại thần thông làm gì, vì họ không còn sống trong tư tâm 
nữa... họ là Đạo, họ là sự Sống Chung của Vũ trụ... Dẫu mất đây 
là sống đó, mờ đây là tô đó... nên không vì lẽ sống thác mà lo ngại. 
Họ chỉ để ý có một đều là hoà hợp với Đại Toàn Thể, để làm một 
cùng Vạn Vật. Đó là cái phản bổn hoàn nguyên, nghĩa là trở lại 
sống trong cái Tâm, linh hoạt đồng cùng Đạo trong chỗ trầm tĩnh 
vô vi, cứ chi lo trong lúc hiện tại sống đây, làm sao cho hành vi lúc 
nào cũng hiệp hoà với Đạo, thuận biến theo Toàn thể, nghĩa là 
không cho một may tư tâm dính vào, để biểu lộ cái Chân Tính một 
cách tự nhiên không gì bó buộc... 


QUYỂN TAM 


CHUONG I: CHO PHAN BIỆT HANH VI BẢN NGÃ VÀ 
CHAN TINH 


Đạo, luân chuyển vô cùng. Tâm con người là Đạo, cũng luân 
chuyển hành động luôn luôn, không bao giờ ngưng đặng. Ta chớ 
quên lẽ ấy mà cho rằng Vô Vi là không làm gì hết. Van vật tự hột 
nguyên tố đến những ngôi tỉnh tú, không phút nào không động... 
Sự Động Chuyển là cái luật chung của vũ trụ. 

Bây giờ ta phải làm thế nào để phân biệt, trong những hành 
động hằng ngày của ta, cái nào là hợp Đạo, cái nào là sái Đạo? 

Trước hết, ta phải biết rằng, hành vi của Đạo thì Vô Vi, nghĩa là 
làm là vô tư ý không vì tôn chỉ, hoặc để mưu cầu kết quả chi. Cho 
nên, khi nào trong hành động ta, ta trừ tuyệt không còn lẫn một 
điểm tư tâm, thì cái Đạo nơi ta sẽ được giải thoát mà phát lộ ra.. 
Ấy gọi là được nhập lý với Đạo vậy! Gái Đạo nơi ta, bị Bản ngã 
bao, cũng như gà con bị nhốt trong vỏ của nó, nếu không lấy mỏ 
mà khẻ cho bể tan cái vở ấy đi, thì không sao ra được mà sinh hoạt 
tự do theo bản tính của nó đặng. Cho nên, diệt Bản ngã thì Chân 
tính của ta mới hiển lộ ra đặng mà sống cái sống tự nhiên của nó. 
Khi ấy ta gọi là được đắc Đạo vậy. 

Lý là vậy, song le, diệt Bản ngã không phải là đều dễ, vì nó rất 
không lanh xảo quyệt lặn mọc một cách rất khôn khéo, nếu ta 
không lấy con mắt vô tư mà xem xét thì không thể nào gỡ mặt nạ 
nó cho đặng. Nó thường ẩn núp theo những hành động ta gọi là 
cao thượng như Từ Bi, Bác Ái, Tế độ quần sinh... cho nên con 
người hay lầm mà sùng bái, đừng nói chỉ đến sự không dè mà bỏ 
qua. 

Hành động kể Vô ngã và Hữu ngã thường lại giống nhau; vậy 
muốn phân biệt phải làm thế nào? (Có kẻ sẽ nói: “Dễ! miễn trong 
mỗi hành động, phải đừng cho ích kỷ nghĩa là phải vô tư lợi... là 
Đạo vậy” 

Phải coi chừng kẻo lầm! Hành động ta, bao giờ ta chịu là ích kỷ. 
Có ké that rất nhiệt thành, hết sức diệt cái tư lợi vật chất, nhưng 
cũng không tránh khỏi cái tư lợi tỉnh thần... Còn có ráng hết sức 
mình mà diệt cái tư lợi tinh thần nữa, thì lai sa vào cái tư ý, “ao 
ước một kết quả chi chi”... không phải dé ding gì. Đến bực giàu 
lòng Nhân loại, yêu thương van vật kia, mà còn không khổi chỗ tư 


tâm biệt phân Nhĩ ngã thay... Học giả chớ vội phán đoán, vội 
tưởng minh hiểu Đạo rất mau rất dễ như thế...) 

Ta hãy lấy mặt trời và mặt trăng làm thí dụ cho dễ hiểu. Ta tạm 
cho ánh sáng là hành vi của hai vật ấy: một cái thì do nơi mình 
phát phóng ra; một cái thì do nơi chỗ hưởng ứng mà có ra. Cho 
nên, cái trước thì do nơi chỗ sung bị của mình mà chiếu ra, cái sau 
do nơi chỗ mình nhờ của ngoài mà phản xạ. Một cái thì không 
tùng cái chi, nghĩa là tự ban tự căn, một cái thì nhận ánh sáng của 
vật khác để chói, nghĩa là còn phải Ở lại vào một ngoại vật nào để 
chuyển. 

Tóm lại, muốn phân biệt hai lẽ hành động ấy, hãy nhớ một điều 
này: Hành động vô ngã thì Vô Vi, nghĩa là tự động chớ không phải 
vì hưởng ứng. Bản ngã của ta là một cái phản quang thể, hành vi 
lúc nào cũng vị một tôn chỉ hay kết quả chỉ mới làm. 

Trong đời ta, hành động hằng ngày luôn luôn vì hưởng mà ứng. 
Người nào, không thể làm động ta, ta không hưởng được, nghĩa là 
không cảm được, thì ta không ứng, tức là không thương lại. Đến 
khi ta giải thoát lấy tư tâm rồi, thì sự thương cùng những hành 
động ta sẽ đổi hẳn. Cũng thương, nhưng không mắc lấy sự thương 
nữa (Sự không bị mắc đây, chẳng phải vì ta cắt đứt cái dây liên ái 
buộc ta cùng người ta yêu, cho nên thương mà không bận. Trái lại, 
không mắc đây là vì ta không còn Tư tâm nữa. Ta là người ta yêu, 
người Yêu của ta là Ta. Dầu người mà ta yêu có không yêu lại ta, 
cũng không cảm xúc ta đặng..., vì ta là người ấy, người ấy là ta. 
Học giả chớ lầm rằng muốn thương mà không bận, không mắc là 
phải từ bỏ. Từ bỏ là còn phân Nhĩ ngã nữa... thì làm sao từ bô cho 
đặng -Xem bài Chí Nhân, nơi chương Phụ lục). Sự thương ấy cũng 
như mùi hương của đóa hoa, nó cứ phẳng phất ra hoài... không vì 
ai mà nở, cũng không nhớ ai mà nở. Nó cũng như một luồng Sinh 
Khí tự nơi trong mình phát triển ra, có thể sánh với một cái đèn 
doi, soi sáng mọi vat chung quanh, làm cho đẹp dé vinh quang 
thêm, nhưng sự sáng ấy không phải nhờ đâu mà có, hoặc vì có mọi 
vật chung quanh mới chiếu. Nó tự nhiên chói sáng; bất kỳ vật nào 
ở theo làn sáng đó thi được hưởng. Hành vi ké tư ngã, chỉ do nơi 
chỗ cảm ứng với ngoại vật, cũng như mặt nguyệt, nếu không có 
mặt nhựt thì không thé tự mình sáng chói nữa dang. Kẻ tư ngã 
thương, vì muốn người thương lại, hay là bởi người đó mến mình? 
Nếu kẻ ta yêu không thương trả lại ta, ta sẽ thất vọng, và trở lại 
oán ghét, thương như thế chẳng phải là thương thật, ấy là ta 


thương ta mà thôi vậy. 

Tự động là Sống, bị động là chưa có Sống. Trí huệ đạo đức của 
ta cũng thế. Nếu thật là Chân trí huệ thì không do nơi ngoài mà có. 
Ay là một cái ánh sáng tự nhiên nơi trong tâm phát sanh ra 
(Krishnamurti phân biệt hai lẽ trí huệ: 

a. Giả trí huệ: thuộc về Bản ngã; 

b. Chân trí huệ thuộc về Chân tính. 


Giả trí huệ là Trí huệ của sách vở mà ta thu thập trong óc... 
Chân trí huệ thì do nơi lòng, cảm được cái Lý, mà hiểu biết...) 

Bởi vậy, đều quan trọng nhứt đời ta, là phải làm thế nào biến 
đổi lần lần những cái hành động phan ứng của tư tâm, thành ra 
hành động Vô Vi. Mỗi hành vi của ta, thuộc về vật chất, tình cẩm, 
hay trí thức... phải tự Chân tính phát triển ra, chớ để ngoại vật, 
cảm kích, sai khiến nữa (Sự giải thoát, tức là diệt Tư tâm để biểu 
lộ Bản tính ra một cách tự nhiên. Bản tính ấy là cái tính thiên 
nhiên của ta, không bị tập quán, phong tục... chế nhiễm, mà Lão 
tử bảo để tha rong, đừng bó buộc can thúc. Lúc ta muốn thi hành 
một sự lợi tư ích kỷ đối với ké khác, ta phải dụng tâm suy tính, lo 
nghĩ hằng ngày, hằng tháng, ta còn phải dụng sức cố gắng và 
quyết định, đem hết trí não mà làm, chớ không phải theo tâm tinh 
tự nhiên. Lại nữa, ta còn phải du dự, lo sợ cân nhắc... vì những 
nỗi phong tục tập quán tiêm nhiễm trong óc ta xưa nay. TỈ như, ta 
thấy một sự đau đớn thống khổ của con người, tức thì tâm ta cảm 
động, mà ta vẫn không dám làm, vì những nỗi nọ đường kia, nào 
là phong độ gia đình xã hội, nào là dư luận chê khen, mà ta có khi 
buộc phải làm trái với lương tâm. Những hành động ấy không còn 
là của bản tính ta nữa. Hễ còn dụ dự lo nghĩ, cân nhắc, thì hành 
động ấy mất vẻ tự nhiên của tâm tính vì ta làm đây là vì lý trí so 
đo lợi hại, chớ chẳng phải tâm ta thốt nhiên cảm động mà làm...). 
Ta phải làm làm sao, tự chuyển cái linh khí ấy, cho nó biểu lộ ra 
va bao trùm mọi vật chung quanh ta. Dem cái hành động, tự ban, 
tự căn, thay thế vào cái hành động tương quan của Bản ngã; đó là 
phép giải thoát lấy tư tâm một cách tự nhiên. 

Tóm lại, người thánh trí làm mà không bận, không mắc vào đâu 
cả; cũng không phải vì người yêu mình, hay bởi muốn cho người 
mến mình, mà thương. Thương vì thương, như lửa thì nóng, tuyết 
thì lạnh... Hành vi họ, vào lúc nào cũng không phân Nhĩ ngã, nên 
không hề khi nào có cân nhắc đến lợi hại... Kể tư tâm làm vì lợi 


hoặc vì một tôn chỉ chi, cho nên hành vi lúc nào cũng do một cớ 
ngoài mà hưởng ứng, hoặc có phóng ra, là để nhận lại, nên chỗ 
hành động rất bần chật, câu chấp. Bởi chẳng biết biến thông theo 
hoàn cảnh nên không đặng thản nhiên bình tĩnh. 

Trong hai cử chỉ ấy, bề ngoài tuy không thấy gì khác biệt, chớ kỳ 
trung, một đàng thì rất khổ sở, tù túng, một đàng lại rất ung dung 
hoằng đại. 


CHUONG II: NHÂN ĐẠO VÀ THIÊN ĐẠO 

“Hà vi Thiên? Ha vị Nhơn? 

Ngưu mã tử túc, thị vi Thiên, 

Lạc mã thủ, xuyên ngưu ti, thị vi Nhơn.” 

(Trang Tử) 

“ Thiên Đạo là cái luân lý mở, 

Nhân Đạo là cái luân lý khép” 

(Bergson) 

Ta đã biết rằng hành vi ké vô ngã thì không thé hạn định, chỗ 
biến hoá vô cùng không biết đâu lượng nổi cái nhân cách, còn kẻ 
hữu ngã thì hành vi thường bó buộc, câu nệ, chấp nhứt, không biết 
lẽ thuận ứng mà biến thông. 

Bay nhiêu cũng đủ cho ta rõ, rằng cái hành vi ké còn tư tâm thi 
hẹp hoi, chi biết chuyển xây chung quanh Bản ngã mà thôi. Hành 
vi ấy, như ta đã thấy trước kia, thì vô thần không tự bản, tự căn... 
Hành vi ấy, ta gọi là vô sinh khí, vì tuy có cử động thật, song 
không có chuyển tới một bước nào hết. Tấn chuyển tức là phải 
chuyển tới luôn luôn không hề thối phản. Một vật vừa tấn, thối 
đồng nhau như một sợi dây dài, hai đầu có hai năng lực đồng sức 
chỏi ngược nhau; sợi dây tuy có chuyển nhưng ký thật đứng một 
chỗ, không nhúc nhích chút nào cả. Ta cho ra, để thâu lại, thì cũng 
như không có cho gì hết. Hành vi ấy, ta sẽ gọi là hành vi chết. 

Trong Vũ trụ không vật nào là không chuyển tới. Sự sống là một 
sinh lức phóng chuyển luôn luôn luôn. Tưởng có thối lại là một 
đều vọng ảo. Khoa học và triết lý ngày nay đều công nhận. Bởi 
vậy, hành vi ké vô ngã thì là hành vi sống, vì nó có tấn, không có 
thối phan lai bao giờ. 

Ấy vậy, một cái thì đứng lại, im lìm; một cái thì chuyển động tới 
hoài, không bao giờ ngưng được. Hai lẽ ấy có thể nào giống nhau 
đặng chăng? Cái động, cái Tịnh, cái Khep, cái Mở, cái Cùng, cái Vô 
Cùng không thể giống nhau bao giờ! Cái Tịnh, mà đem nhơn (1) 
cho một số vô cùng cũng không làm ra đặng một cái Động rất nhẹ. 
Tịnh là Tịnh, mà Động là Đọng; Mê là Mê, Ngộ là Ngộ, Bản ngã là 
Bản ngã, mà Chân Tính là Chân Tính... Con người lầm tưởng rằng 
miễn đem một số vô cùng mà nhân cho cái Khép thì thành Mở, 
nhân cho Ban ngã thành Chân tính hay Trời... 

Không phải: 

Cùng x œ = Vô cùng 


Tinh x  = Động 

Khép x œ = Mở 

Ban ngã x œ = Trời. 

Kỳ thật: 

Cùng x  = Cùng 

Tịnh x co = Tịnh 

Ban ngã x  = Ban ngã 

Cho nên, giữa cái Động với cái Tịnh, không có chỗ giao tiếp, mà 
lại như có một vực sâu thăm thẳm phân cách nhau, không tài nào 
cho qua đặng. Muốn bước sang, phải chuyển một cái lực kỳ tuyệt 
mới qua đặng, nghĩa là hai lẽ ấy không có chỗ tương tiếp hay là 
giống nhau chút nào cả. Ay là hai cái lý tương phản nhau rất xa. 
Hé là một sự cùng thì phải đem mà so sánh với một vật hữu han, 
chớ không thể so sánh với một lẽ vô hạn. 


Vì chỗ lầm ấy, mà xưa nay con người cho rằng: “Hễ làm rồi 
Nhơn đạo thì Thiên đạo (Có kể cho Thiên đạo là thuộc về huyền 
cơ, bí diệu, luyện phép, luyện đơn, thần thông đạo pháp... đặng 
thành Tiên thành Phật... Lé ấy trái ngược với ý tác giả, là con 
đường dẫn ta vào Đạo, để phản bổn hoàn nguyên... trở lại sống 
trong cái sống của Chân tính... Cho nên, muốn được như vậy, phải 
diệt Bản ngã, là không còn cho cái Ta đây riêng biệt với Vũ trụ 
vậy. Nếu ta cho Thiên đạo là cái học huyền cơ bí diệu đạo pháp 
thần thông... thì câu Nhơn đạo rồi Thiên đạo kế bên là trúng, vì 
Thiên đạo ấy, thuộc về đạo lý của Bản ngã...) kế bên” nghĩa là 
Thiên đạo tức là Nhơn đạo mà rộng lớn hơn. Hai lẽ ấy, dường như 
tương tiếp nhau rất mật thiết, không chỗ nào là phân biệt cả. Kỳ 
thật Nhơn đạo thì lấy Trung, Hiếu, Lễ, Nghĩa... nghĩa là lấy gia 
tộc, xã hội, quốc gia làm tiêu chuẩn, đó là cái đạo lý của bản ngã. 
Hễ thuộc về Bản ngã thi dẫu có đem mà tô điểm cho dep dé thế 
nào, cũng không thành Thiên đạo, tức là cái đạo lý của Chân tính, 
cái đạo lý lấy Vạn vật Vũ trụ làm gốc vậy. 

Nhơn đạo, là cái đạo lý chết, còn Thiên đạo, là cái đạo lý sống. 
Sống, Chết là hai cái lẽ tương phản, Bergson trong bộ sách Les 
deux sources de la Morale de la Religion (Hai cái nguyên uỷ của 
Luân lý và Tôn giáo), có nói: “Một cái luân lý khép với một cái luân 
lý mở thật là xa nhau như một động một tĩnh vậy. (Les deux 
sources de la Morale et de la Religion là bộ sách rất quý báu, kẻ 
học giả không nên bỏ qua. Ý tưởng rất cao xa, lời lẽ rất trôi chảy. 
Xin giới thiệu cho các bực có học Pháp văn. Muốn tham cứu tinh 


tường thêm nữa, độc giả nên xem tiếp quyển: Yatil denx Sources 
de la Religion của Loisy, để nghe được hai tiếng chuông, cho rộng 
đường nghe thấy. 

Vì bởi không phân biệt hai lẽ đó, con người thường cho rằng 
lòng yêu gia đình, yêu quốc gia, nếu biết nung sức cho mạnh mẽ, 
lớn rộng thêm, thì thành ra lòng Kiêm Ái (thương hết Vạn vật). 
Lòng Kiêm Ái với lòng Ái quốc theo họ vẫn đồng một tâm lý, chỉ 
khác nhau một rộng một hẹp mà thôi. Thật là một tư tưởng lạc 
lầm, như ta đã thấy trước kia. Dầu có lớn bực nào đi nữa, cá chém 
cũng không thành cá ông đặng; Bản ngã mà nuôi dưỡng cho thật to 
lớn vô cùng đi mấy cũng vẫn là Bản ngã, chớ không bao giờ thành 
Chân thể. (Krishnamurti nói: “Le moi étant imparfait, ne deviendra 
jamais parfait...” - Bản ngã là bất toàn, không hề khi nào trở nên 
Toàn thiện đặng). Thế mà phần nhiều lại tưởng tượng một ông 
Thượng đế, một đấng Hoá Công như một người, một cái Ta, vì nhờ 
tu luyện thêm cho thật mạnh, cho thật lớn mà được Toàn Năng 
Toàn Lực vậy. 

Lòng yêu, quyết đem về cho mình, bắt đầu hết là yêu mình; rộng 
hơn một chút gọi là yêu gia tộc; rộng hơn nữa gọi là yêu quốc gia. 
Tuy có hơn kém nhau một thí nhưng cả ba vẫn đồng một tâm lý. 
Nhơn đạo, lấy Nhân, Nghĩa, Trung, Tín làm nền, chẳng qua để tán 
dương những đức hay dang git? gìn lấy Ban ngã, cố diên tho lấy 
cái danh, cái lợi riêng, nếu không phải cho mình thì cũng là để cho 
gia tộc, nếu không phải cho gia tộc thì cũng để cho quốc gia mình 
mà thôi. 

Tóm lại, lòng yêu gia đình lớn bao nhiêu, lòng yêu tổ quốc mạnh 
bao nhiêu cũng chẳng qua là một tâm lý ích kỷ mà nuôi dưỡng cho 
thêm lớn đó thôi. Nhơn đạo, là cái luân lý của Bản ngã, nhưng vì ta 
không biết phân biệt, mới cho nó đồng một tâm lý với Thiên đạo 
(Thiên đạo và Nhơn đạo đây là định nghĩa theo chữ Thiên và chữ 
Nhân của câu: “Ngưu Mã tứ tác, thị vi Thiên, Lạc, Mã thủ, xuyên 
ngựa ti, thị vi Nhơn” của Trang TỬ. Xem bai thu thuỷ nơi chương 
Phụ lục bộ Toàn Chân). 

Đã đành rằng một Quốc gia là một cái gia đình lớn, nhưng nếu 
ta lại cho Nhân loại cũng như một Quốc gia lớn thời ta lầm lạc rất 
xa... Lòng Ái quốc sinh với lòng kiêm ái cũng như một cái Khép, 
một cái Mở. Người yêu quốc gia không thể yêu Nhân loại; người 
tròn Nhân đạo, không thể tròn Thiên đạo. Hai tâm lý ấy cách nhau 
rất xa... Cho nên, chỗ thường nhân gọi là tương tiếp, kẻ thánh trí 


thấy bị tương cách rất xa. 


Krishnamurti có nói: Một đều bất toàn như cái Ta đây, thì vẫn 
bất toàn luôn luôn, dầu cho ta có làm cho nó thêm lớn, rộng ra bao 
nhiêu. Dem cái Ban ngã mà tăng gấp muôn phần di nữa cũng là 
một đều tốn công vô ích... Hễ là tư tâm thì vẫn là tư tâm luôn, vì 
gốc rễ của nó đã ăn sâu vào cái quan niệm tư phân Nhĩ ngã rồi. Bởi 
vậy, cái Ta đây, có to lớn đến bực nào cũng là tư phân không thể 
đem ta vào chỗ Kiêm Ái đặng. 

Những kẻ không phân biệt hai lẽ nói trên đây thường học hỏi về 
Đạo, hay lầm bên cái đạo vị ngã, cho nên mới có: 

1. Kẻ thì dụng tâm luyện phép như những phái Yogas, và những 
kho Thần bí xưa nay, dụng thần thông, thường gọi là luyện 
đạo để ngày sau trở nên một vị Thượng đế chấp chưởng kiền 
khôn, hay là để làm chủ một ngôi mặt trời nào đó... Ấy là một 
đều ảo vọng do nơi mấy bực đạo sĩ trên núi Tây Tạng bày ra 
(Theo ý mấy vị đạo sĩ này, thì mấy ông là những bực siêu 
nhân loại, đã được đắc Đạo rồi và được cai quản một ngôi 
mặt trời nào... Thật đó là một đều huyền vọng. Chẳng phải 
gọi rằng không có mấy vị ấy, nhưng chưa ắt mấy bực ấy cai 
trị ngôi mặt trời nầy... Như thế thì mấy ông vẫn còn tư tâm 
lắm, vì đó là cái phản ảnh của thuyết tôn quân quyền chuyển 
di qua bên quan niệm giai cấp nầy... Con người chi bo bo nô 
lệ ý lại vào kẻ khác để giải thoát cho ra, quên rằng chi có ta 
độ lay ta mà thôi) 

2. Kẻ thì không nói đến việc thần thông quảng đại, suốt đời chỉ 
lấy cái chủ nghĩa Xả thân vong kỷ để cứu đời mà thôi. Nhưng 
dầu họ tự cho là Xả thân vì nhân loại, dụng tâm để làm phải 
luôn luôn, chẳng qua là để mưu cái công đức với đời, mót từ 
chút phước cho hậu lai. Bản ngã thật không xảo, thiên ngôn 
vạn ngữ để tự phỉnh lòng Ái kỷ của mình. Nó lặn bên này, nó 
mọc lại bên kia. 

3. Ké thì học Đạo, tìm Chân lý, lại thiên qua Nhân, Nghĩa, Hiếu, 
Đễ, cốt lấy gia đình, Quốc gia làm chủ nghĩa, lấy Luân lý 
Phong tục làm cơ bản cho hành vi mà thôi. Rồi tự cho rằng: 
Hé tròn Nhân đạo thì gần Thiên đạo. Lé ấy sai lầm lắm, như 
trước kia đã nói. Đều lầm lạc nầy học giả hãy chú ý cho lắm... 

Tuy nhiên có kẻ sẽ nói rằng: “Nếu không dụng Lễ, Nghĩa thì đời 
sẽ loan, không hiếu cha, thảo mẹ, ở cùng anh em không có dé, ở 
với nhân loại không có nhân”. (Xem Chí Nhân, chương Phụ lục). 


Nói thế rất lầm. Đời hỗn loạn mới có bày ra Nhân, Nghĩa, chớ có 
phải vì không có Nhân, Nghĩa, Hiếu, Dé mà đời loạn đâu. Cái lầm 
nầy xưa nay kẻ kiến thức cũng có nhiều người sai lạc, huống hồ ké 
vô tri thức. Trả lại Nhân, Nghĩa không phải để mà diệt cái loạn 
được (Đại Đạo phế, hữu Nhân, Nghĩa (Lão Tử -Đạo Đức kinh); nó 
chỉ để chỉnh đốn cái dở đã bị hỗn loạn cho có trật tự lại, chẳng 
qua để chế tiết đỡ hình thức bề ngoài, chớ về mặt tâm lý con 
người vẫn còn hỗn loạn khổ sở luôn luôn (Bởi có loạn tâm, mới có 
dùng đến quy tắc chế độ). Kẻ không còn Bản ngã thì hành động vô 
vi, không vì Lợi, chẳng vì Danh, đầu không biết Hiếu là sao, Trung 
là sao, nhưng không hề bao giờ có loạn, vì kể đã diệt tư tâm, coi 
người là mình, mình là người, ắt không hề khi nào có hại cho ai. 
Chỉ có những kẻ thờ chữ Hiếu, trọng chữ Trung là kể tội nhân của 
sự loạn ly ngày nay mà thôi (Xem Phụ Lục Cây Bách Thọ và bài 
Thu Thuỷ trong quyển Toàn Chân Pháp Luận. 


CHUONG III: TƯƠNG QUAN VÀ TUYỆT ĐỐI 


Đứng trong phương diện của bản ngã, chẳng những làm cho 
phần đông học giả lầm lạc về những đều đã kể trước kia, mà lại 
đến sự tương đồng của cái lý Tuyệt đối và Tương đối, con người 
cũng không sao thấy rõ cho đặng. 

Chỗ không giống nhau lại thấy giống, còn chỗ tương đồng như 

cái lý Tương quan và Tuyệt đối, lại cho là tương khắc. Ấy cũng bởi 
ta còn sống trong cái tư tâm, nên mới hiểu lầm, thấy lạc. 

Đạo thời từ bao giờ đến bao giờ vẫn là một sự động chuyển 
không ngớt. Đạo là sự Sống, cũng vừa là Tuyệt đối vừa là Tương 
đối (Đạo vừa là Tuyệt đối vừa là Tương đối, cho nên khi ta biểu lộ 
đặng cái Chân tính của ta rồi, ta cũng trở nên vừa là Tuyệt đối vừa 
là Tương đối. Tuyệt đối là ta không cho ta là riêng, không thấy 
mình là khác với Vạn vật, vẫn lấy cái Toàn thể của Vũ trụ làm cái 
cốt cho hành vi, tư tưởng, ... nhưng trong hành vi ta thì lại có chỗ 
riêng biệt của ta. Đó là cái Cá tính của ta. Nó thuộc về chỗ Tương 
đối... Kiêm được vừa Tuyệt đối vừa Tương đối, là được Toàn Mãn 
vậy). 

Tuyệt đối thuộc về Thể, Tương đối thuộc về Tướng (Thể, 
Tướng... là chữ mượn bên Phật giáo, Thể là cái Đạo, cái Lý của 
Vạn Vật, tức là Chân Như thường gọi là Bổn thể của Vũ trụ. 
Tướng là cái hiệu của Đạo, tức là Vũ trụ hiện tướng... Thể thuộc 
về cái Lý của vật, cái Tướng thuộc về trạng thái... -Xem quyển Thể 
Tướng Luận, cùng một tác giả). 

Cái lý của Đạo là Tuyệt đối, còn Vạn vật hiện tướng là tương 
quan. Đó chẳng qua là một cách trừu tượng phân tích để lý luận 
cho dé hiểu thôi, cũng như lửa, sự nóng, sự sáng, đều là một. Ta 
không thể gọi lửa có trước sự nóng, sự sáng, thay đều có một lượt. 
Muốn quan sát cho cùng tột lý trí thường dụng phương pháp phân 
tích để phá ra, mà nghiên cứu. Nhưng khi đã nghiên cứu xong rồi, 
phải nhớ rằng những phần vừa mới nghiên cứu đó tương liên với 
nhau, không thể tách ra được. Ấy là cái phương pháp biện chứng 
để hiểu cái lẽ biến chuyển của Vũ trụ (Xem học thuyết của Hegel). 


Tuyệt đối đây là ý nói tự ban tự căn vô thi vô chung, bất sanh 
bất miệt; nghĩa là ngoài cái cặp tương đối... Đạo, tức là Vạn vật 
trong vũ trụ, thì lặn đây, là mọc đó, chết đây là sống đó, không 
tạo, không táng, mà cũng không diệt, không giảm chút nào. Toàn 
thể vũ trụ là thế. Nên không đâu gọi là sanh, không đâu gọi là Tử, 


không đâu gọi là Thỉ, không đâu gọi là Chung. Trái lại, nếu lấy 
theo Tương đối, nghĩa là lấy theo phương diện phần tử mà xem... 
thì mới thấy có Sanh, có Tử, có Thỉ, có Chung; cũng như vì đứng 
theo phương diện lá cây mới thấy có tán, có chết, chớ đứng theo 
phương diện của Toàn thể cái cây, thì không còn gọi có Sanh, hay 
có Tử cho đặng nữa (Xem chú giải). 

Bởi lầm hai lẽ ấy, ta mới thường có những câu: Lý tôi nói đây là 
muốn luận về cảnh Tương quan, còn lý kia thuộc về cảnh Tuyệt 
đối... Hay là, “Chỗ tôi học, thuộc về cảnh Tuyệt đối, còn chỗ của 
người khác học, thuộc về cảnh Tương quan, ...” (Annie Besant — 
Chánh hội trưởng hội Thông thiên hoc, có nói trong một bài diễn 
văn ngày 7 tháng 7 năm 1928 tại Socies Theosophique de Londres: 
“Krishnamurti với tôi suy chủ nghĩa phương pháp rất trái ngược 
nhau, song le cũng vẫn nói về Chân lý cả. Krishnamurti đứng ròng 
bên mặt Tuyệt đối, còn ta, ta nói về Tương quan. Cả hai, chẳng 
qua là hai trạng thái của một cái Lý độc nhất, tức là Đạo vậy”). 

Hình như Tương quan là một cõi riêng, mà Tuyệt đối là một cõi 
riêng khác, xa nhau tuyệt vời vậy. Nào có dè, chẳng qua đó là nói 
về cái lý mà thôi. Gái hại là nơi quá dùng lý luận phân tích mà 
không biết dùng trực giác để tổng hợp lại. 

Có kẻ lại cho rằng hễ nói qua vấn đề Tuyệt đối thì không còn gì 
nói nữa dang, nên cứ lặng thinh mà thôi; nào dé khi nói đến Tuyệt 
đối là ý bảo ta phải lấy theo Toàn thể, hoặc lấy cái lý tự bản tự 
căn mà luận hay xem Vạn vật... Cái đều lầm lạc đây lại cũng do 
nơi sự quá y lại vào lý trí. 

Độc giả hãy nhớ luôn luôn rằng, một thứ tiếng dùng cho lý luận 
trong cảnh tương quan học giới, mà đem phô diễn lấy cái lý độc 
nhất của Đạo, thì làm thế nào mới xem qua, chẳng thấy toàn là 
mâu thuẫn...? Độc giả dùng lấy trực giác để thấu cái tỉnh thần ẩn 
phục trong hàng chữ; nếu quá câu chấp về mặt hình thức trong 
câu văn sống sượng của người viết đây, thì khó lòng mà hiểu rõ 
cho dang cái chỗ tinh vi u ẩn của Dao. 

Đạo là toàn thể Vũ trụ luân chuyển đây. Đạo, tức là sự Sống 
Chung của Hoàn Vũ, không ở ngoài cũng không ở trong Vũ trụ. 

Thế thì tương quan không phải do Tuyệt đối mà ra, nghĩa là 
Tuyệt đối không phải sanh Tương quan. Tuyệt đối là Tương quan, 
Tương quan là Tuyệt đối... (Chân Như tức Vạn Pháp, Vạn Pháp 
tức Chân Như -Phật Giáo). 


Có kể lại cho Tương quan là Tương quan, chớ không hề thành 
Tuyệt đối đặng. Lầm thay! Đạo không phải riêng cách với Vũ trụ. 
Tuyệt đối và Tương quan chẳng qua là hia lý trừu tượng mà thôi. 
Nói rằng Dao là Tuyệt đối -như ta mới thấy trên đây- là muốn chi 
rằng Đạo thì tự bổn tự căn, nó là Toàn thể của Vũ trụ; còn nói về 
lý Tương quan của nó là muốn nói về những phần tử trong Toàn 
thể đó, đối đãi với nhau. Nên mới có gọi rằng: “Muốn đạt lý Đạo, 
ta phải trở nên Tuyệt đối, hay là phải từ cõi tương quan mà vào 
cảnh tuyệt đối...” Đó là bảo ta phải lấy Toàn thể luân chuyển của 
Vũ trụ làm căn bản cho tư tưởng và hành vi, để biến thông theo, 
và ta phải làm sao cho hành vi ta được vô vi, nghĩa là được tự bản 
tự căn như Đạo vậy, chừng ấy mới biểu lộ đặng Chân tính, sống 
đặng trong cái Sống của Tâm ta. 

Ké học giả thường quá thiên chấp về hình thức, về câu văn, mặt 
chữ, nhứt là vì không biết chỗ tương đồng, tương dị của hai lý ấy, 
mà cho rằng Muốn trở về Đạo phải cho tuyệt đối, là phải để trong 
long trống không, êm lặng, lạnh lẽo, coi sự vận chuyển của dục tình, 
như một đều trở ngại rất lớn cho sự giải thoát của mình vậy. Đau 
mà uống thuốc, là để bồi bổ sức lực lại, đặng sống mà không đau 
đớn nữa, chớ nào phải uống thuốc, là để cho tê liệt thân thể, đoạn 
tuyệt thần kinh giác cảm, cho khỏi đau nữa đâu!... Thế mà, có 
nhiều kẻ cho Tuyệt đối là cái mầu cứu khổ, nghĩa là tự sát lấy cái 
sự Sống đi, vì rằng Tuyệt đối là không còn gì nữa... Diệt hết cái 
dục tình (cái mối ham muốn ở trong lòng người), tức là giết chết 
cả sự sống của mình. Krishnamurti nói: “Tình dục là cdi năng lực 
xu ta hành động. Muốn diệt lấy cái gốc của sự Ảo vọng, tất phải 
biết cái gốc ấy là chỉ; ay là tình duc. Hãy tìm hiểu cdi mật ý của 
ta là gì, ta sẽ thấy rõ cái chỉ tạo ra những nỗi huyền ao của ta. 
Nhưng, ta chớ nên diệt tình dục, vì nó là sự Sống. Hãy tìm lẫy cái 
tình dục chánh nghĩa là phải tập ham muốn theo phương diện 
Toàn thể theo Sự Sống Chung của Vũ trụ; chớ chang phải theo tư 
dục, theo sự Sống tư của Ban ngã. Chitng ấy ta sé tạo ra được 
thứ Tình dục không còn phải thứ Tình dục để nuôi dưỡng sự Ảo 
vọng nữa”. 

Tóm lại, ta chớ lầm tưởng rằng Tuyệt đối là một cảnh thế giới 
riêng biệt với Tương quan, phải sang bên nầy qua bên kia, như ta 
xuống con đò, để qua sông vậy. Ta chớ vô tình, mà chuyển đi quan 
niệm Bản ngã của ta qua chỗ học nầy. Trở lại với Đạo, là diệt cái 
tư tâm, để cho Chân tính đặng phiêu xuất ra, và linh hoạt tương 


tiếp với Toàn thể. Bỏ tương quan dang vào Tuyệt đối, là bỏ cái 
quan niệm Tư ngã, bỏ cái cảnh đời Sống trong cái sống tư của 
mình, để vào một cảnh đời sống trong cái Sống Chung của Vũ trụ 
vậy. Ta mà còn tư tâm, thì mỗi đều ta tư tưởng, cảm giác hay xem 
thấy, đều theo lý tương quan, nghĩa là chỉ thấy đặng cái trạng thái 
biến chuyển của Vạn vật mà thôi, chớ không cảm, không thấy 
đặng cái nguyên lý của nó (Lão Tử nói: “Thường vô dục đĩ quan kỳ 
diệu, Thường hữu dục di quan kỳ kiếu...”, Vô dục thì thấy dang 
cái lý của Đạo. Hữu dục thì chỉ thấy cái trạng thái của Đạo mà 
thôi. Vô dục đây, tức là Vô ngã, Vô tư tâm, nên thấy đặng cái lý 
nhiệm mầu của Đạo. Hữu dục tức là Hữu ngã, Tư tâm, nên chi 
thấy có cái trạng thái biến đổi của Đạo mà thôi). 


CHƯƠNG IV 
1. Đạo là sự thực nghiệm của mỗi người... 

Muốn tâm đắc với lý Đạo, ta phải tự thí nghiệm lấy nó, nghĩa là 
trước phải diệt tư tâm đi, nhiên hâu mới rõ, chớ không ai nói ra 
cho ta được. Đạo không phải là lý luận, Đạo là sự Sống, Đạo tức là 
sự thực nghiệm riêng của mỗi người. Ấy vậy, muốn được hiểu cái 
lý ấy, phải làm thế nào biến đổi những hành động tư tâm hằng 
ngày của ta, thành ra hành động của Chân tính, tức khắc ta sẽ rõ 
Dao là gi, sự Lạc Phúc vô tận của Dao là sao? Vì, cách sinh hoạt 
của Chân tính tức là Chân tính của ta vậy. 

Có người bảo với ta rằng ngoài biển gió mát lại khỏe lạ lùng... 
Họ có thể miêu tả cái mát, cái khỏe ấy bằng câu văn thật hay và 
hàm súc lắm song ta chỉ có thể độ tưởng cái mát, cái khỏe ấy, bằng 
tư tưởng thôi, bất quá so sánh nó với cái mát, cái khỏe của ta được 
cảm hưởng lúc chiều hôm, trăng thanh gió mát đứng trên bờ sông 
chảy ngang làng ta ở mà thôi vậy. Nếu ta không thân hành đến tận 
bể, thì dầu cho có giàu sự mơ tưởng đến bực nào, mơ cũng không 
đúng với sự thật được. Đạo cũng thế ấy. Có người đã đắc lý Đạo 
rồi, tức là đã diệt được tư tâm, đã đặng tiếp xúc với Chân lý, đã 
được linh hoạt trong cái Sống của Chân tính, nói lại với ta cái Toàn 
phúc ấy, và ra công chỉ đường cho ta đi. Nếu ta không chịu đến tận 
chốn ấy, tức là diệt tư tâm của ta, thì dầu có làm gì đi cũng khó bề 
độ nổi cái Lạc Phúc ấy trong muôn một... (Đạo chi toàn thể, thánh 
nhơn diệc man di ngữ nhân, tu thị học giả tự tu tự ngộ - Gái Toàn 
thể của Đạo, đến thánh nhân cũng khó nói cho người ta biết được, 
học giả nên tự tu tự ngộ - Dương Vương Minh). 


2. Lý trí và Trực giác 

Bản ngã thuộc về lý tương quan nên muốn hiểu biết phải dùng 
lý trí để so sánh... Sự hiểu biết ấy đặng có mặt hình thức rất mập 
mờ, quanh co ở bề ngoài, do sự so đo, cân nhắc chớ không thể suốt 
được đến cái chỗ tinh vi của Dao. 


Tâm, tức cái Đạo nơi ta, là sự Sống linh hoạt vận chuyển luôn 
luôn. Sự sống ấy tấn mãi, không hề thối hay đứng dừng một chỗ 
bao giờ. Tâm ta lưu chuyển như giòng nước chảy chảy, cuộn cuộn 
liên tiếp ngày đêm không ngớt. Một cái tâm lý của ta trong phút 
trước, không bao giờ giống với cái tâm lý của ta trong phút sau... 
Tuy thế, nó không thể tương phản cho đặng, trước sau nó vẫn là 
một, dẫu có luân chuyển biến đổi luôn luôn. Lý nầy, hơi khó hiểu 
một chút nhưng ta thử nhắm mắt lại và lóng nghe một khúc đờn 
cỏ. Tuy có nhiều tiếng khác nhau kết thành, song nghe luôn câu, ta 
không thể nhìn nhận từng tiếng đặng, nó trước sau vẫn là một 
tiếng, mà kéo dài... vậy thôi. Ấy là một vì dụ cho ta dễ hiểu cái 
cách linh hoạt của tâm lý. 

Lý trí thì chỉ nhờ phân tích ra từng đoạn, từng khúc để so sánh, 
mới hiểu. Nhưng, đã gọi cái Sống của Chân tính, không thể phân 
tách đặng, mà lại lấy sự phân tích của lý trí để khảo cứu thì làm 
sao mà hiểu cho đặng cái Sống ấy? Tâm ta là một cái linh khí tấn 
chuyển luôn luôn, mà Lý trí đem ra cắt phân từng đoạn, như cắt 
một phim hát bóng ra từng miếng, rồi mong đem sắp kế kế nhau 
để tìm lại cái sự linh hoạt của nó... Thật, đó là một đều Vô lý! Một 
cái linh khí hoạt chuyển luôn luôn, lý trí bắt dừng lại, lấy một hai 
món để nghiên cứu, như dòng nước đang chảy mà ta múc lấy 
mươi thùng đem lên sắp kế kế nhau, rồi dụng hết lý luận để tìm 
lại cái chảy ấy, thì có thể nào đặng chăng. Một nhà triết học trứ 
danh ngày nay nói: Gái đặc tính của Lý trí là nhờ so sánh một việc 
đã qua với một đều hiện tại mà hiểu biết, huống chi cái đã qua đối 
với cái hiện tại thì không thể nào giống nhau cho hết đặng, vì tâm 
lý ta lưu chuyển tấn biến mãi, một phút trước, một phút sau là 
không còn giống nhau nữa, Lý trí muốn biết đặng cái Sống, chỉ là 
một đều vọng ảo mà thôi (Bergson) 

Trực giác tức là cái lẽ hiểu rất mau, lấy Toàn thể mà xem, không 
phân cắt riêng từng đoạn... Như kẻ đứng trên cao và xa Trực giác 
thấy được cái chảy của giòng nước. Trực giác lại cũng kể nhảy 
xuống dòng nước, rồi tự để cho lôi cuốn nên thí nghiệm đặng cái 


chảy đó ra sao. 


Trực giác khi xem mỗi vật thì nhập vào trong, ở nơi trung tâm 
của vật ấy, để sống trong cái Sống của Vật ấy... Ấy là cách trực 
tiếp với Chân lý, chớ không như Lý trí, phải dụng cách gián tiếp, 
đứng ngoài mà xem. Lý trí thì phải dụng lấy phương pháp phân 
tích để hiểu biết, đem một vật đã qua mà so sánh với một vật hiện 
tại, như đã nói trên kia. Cách gián tiếp ấy chỉ biết đặng cái bề 
ngoài, hình thể của sự vật, chớ không thấu được cái bề trong, tức 
là cái Sống của nó đặng. Nếu ta dùng cách phân tích mà xem, thì ta 
đứng ngoài vật ấy, ta sẽ thấy vật ấy theo những phương diện 
riêng, tương quan với ta, tuỳ theo ta đi hoặc đứng. Nếu vật ấy 
cùng ta đồng chuyển cập với nhau, ta sẽ không thấy cái chuyển 
của nó, ta sẽ gọi nó là Tịnh. Ta đứng lại, ta sẽ thấy nó chuyển, 
hoặc sang bên hữu, hoặc sang bên tả của ta. Ta lấy ta làm cái trụ 
điểm để đo lường. Thế ấy ta chỉ hiểu biết được vật ấy theo tư kiến 
của ta mà thôi. Nếu ta dùng trực giác để trực tiếp, thì ta không ở 
ngoài vật ấy, cho nên ta mới hiểu đặng cái chuyển thật của nó. 

Tóm lại, Lý trí thì phân tích, cắt vụng Sự Sinh động ra từng 
mảnh múng cho nên những mảnh múng ấy thì tình và không còn 
biến đổi gì nữa dang, bởi nó đã lia với cái Sống Chung của Toàn 
thể rồi. Thế nên, Lý trí, không còn biết đặng cái Sự Sống của Chân 
tính; Trực Giác thì ở trong cái động, sống trong cái Sống của Toàn 
thể, nên hiểu đặng Chân Lý. Đó là cách phân biệt Lý trí và Trực 
giác. 

Nói thế, chẳng phải bảo rằng Lý trí là vô dụng cho kẻ tầm Chân 
lý. Đã biết, ta phải dùng Trực giác để đạt suốt cái lý của sự vật... 
nhưng muốn miêu tả lại cái Ngộ của mình cho kê khác, ta phải 
dùng đến lý trí mới được. Trách vị của Lý trí là để giúp Trực giác 
phô diễn lại những đều ngộ cảm của tâm linh... 

Thật vậy, thường thường cái sự quá y lại vào Lý trí làm cho ta 
vội vã trả lời mà không dò xét lại cho chính định, coi những vẫn 
đề ta tự tạo và tự hỏi đó có căn cứ vào đều huyền vọng của Bản 
ngã chăng? Bởi thế cho nên, tự cổ chi kim, những van đề tối trong 
của Nhân Sinh như luật Công Bình, vấn đề Hoá Công... sở dĩ 
không giải quyết đặng là vì con người vô ý, quên coi kỹ nó có căn 
cứ vào sự thật hay không? Lý trí và Trực giác đều có trách vị riêng 
và hạn định khác nhau rất xa. Lý trí thuộc về Tương quan, là 
phương pháp để khi Trực giác đạt suốt lý đạo rồi, miêu tả lại cái 
Chân lý bằng tiếng nói và lý luận của tương quan cảnh để phổ 


thông cho kẻ khác. Còn Trực giác là phương pháp để trực tiếp với 
Chân lý, nếu không nhờ ánh sáng nó, thì Lý trí vẫn là một cái 
phương pháp vô thần. Cho nên ta phải hiểu và biết phân biệt cái 
trách vị và phận sự của mỗi bản năng ấy; không vậy, ta sẽ lầm 
tưởng rằng: Lý trí có thể đạt suốt đặng lý Đạo, thành thử sự học 
của ta về Chân lý sẽ là một trò chơi giải trí của lý luận mà thôi, 
chớ không có sự sống linh hoạt của Đạo ở trong chút nào cả... 


CHƯƠNG V: HỮU TÂM VÀ VÔ TÂM 


“Vong túc, lũ chi thích da 

Vong yêu, dai chi thích dã 

Tri vong thi phi, tâm chỉ thích dã” 

(Trang Tử) 

Tâm ta lưu chuyển, nhưng không bao giờ biến đổi cá tính. Mới 
nghe thì đường như mâu thuẫn, nhưng ky thật nó là một cái chân 
lý hiển nhiên, vì trong mỗi sự thật đều có mâu thuẫn cả (Hiểu 
đặng cái lý mâu thuẫn của mọi vật: ấy là thấy được cái lý Vũ trụ). 
Ví như hoa hường: Gái mùi thơm của nó, tuy có nồng nhiều hay ít 
tuỳ theo cái sức biến chuyển của nó, song trước sau cũng vẫn một 
mùi thơm của hường..., chớ không hề biến mất cái thơm riêng ấy, 
mà sang qua mùi thơm khác bao gid. 

Tâm ta lưu chuyển không khác giòng nước chảy. Cái chảy của 
nước, tức như cái sống của Tâm ta. Giòng nước tuy có lúc chảy 
mạnh, lúc chảy yếu... sự yếu, mạnh dẫu có khác, nhưng đó chi là 
thuộc về mặt hình thức chớ không có khác về mặt lưu chuyển. 
Nếu múc lên, phân tử mảnh múng, thì cái mảnh múng tư riêng ấy 
(Bản ngã) không còn cái sống của sự lưu chuyển nữa. Tâm ta, thì 
sống trong cái chuyển, Bản ngã thì sống trong cái tịnh. Tuy giòng 
nước chảy, có khi mạnh khi yếu, nhưng sự chảy ấy không có đổi 
chút nào, chỉ có đổi về cách chảy mà thôi. Từ cái chảy yếu đến cái 
chảy mạnh, chỗ tương tiếp không thể phân biệt đặng. Nếu ta có 
múc lên một phần để đó, ta chỉ cắt phân được cái nước, chớ không 
cắt phân được cái chảy. 

Bởi thế, khi ta sống trong cái Sống lưu chuyển của Toàn thể, 
nghĩa là khi ta sống trong cái sống của Chân tính, thì ta sống thuận 
theo Đạo, nên sống mà vô tâm. Chi có ngày ta sống trong cái Ban 
ngã, nghĩa là sống nghịch lại với Đạo, ta mới sống hữu tâm rằng ta 
là Có (Bản ngã, tức là cái tâm lý rằng Ta là Có đây, và riêng biệt 
với Vạn vật, chẳng phải là một vật có thật. Trong mình ta, nếu ngũ 
tạng không được mạnh khỏe; huyết khí không điều hoà, thì ta mới 
hay, mới để ý đến nó và biết Nó là Có. Bằng trong mình ta được 
khỏe mạnh, khí huyết điều hoà lại, ta không còn để ý đến nó nữa, 
bởi thế ta không dé nó Có. Tâm ta đến với Toàn thể Vũ trụ cũng 
thế. Nếu ta hữu tâm rang cái Ta đây là Có, là tại Tâm ta không còn 
hoà với Đạo nữa. Đến lúc Tâm ta được hoà cùng theo Đạo, ta 
không còn để ý gì đến nó nữa, dẫu rằng nó có thật. 


Trang Tử nói: “Vong túc, lũ chi thích da. Vong yêu dai chi thích 
dã” -”Chiếc giày ta mang, mà ta không hay rằng nó có, là chiếc 
giày vừa vặn với chân ta. Dây buộc nơi mình, mà ta không hay là 
nó có là cái dây vừa vặn với thân ta”. Theo đó, ta có thể nói rằng: 
“Ta có đây mà ta không hay rằng Ta là Có, là vì Tâm ta thuận hoà 
với Đạo vậy” 

Có kẻ sẽ hỏi: “Nếu nói thế thì Ta đây là Có, nghĩa là Bản ngã có 
thật sao?” Phải! Ta đây là có thật, nhưng kêu là Bản ngã, nghĩa là 
Ta có, lúc ta nghịch lại với Đạo, dụng tư tâm mà làm theo ý riêng 
của mình không kể gì đến Toàn thể nữa, nên mới hay mình là Có. 
Còn khi, ta thuận hoà với Đạo, cùng Vạn vật ta sống mà vô tâm, 
nghĩa là ta không để ý rằng mình là Có nữa. Ta lúc bấy giờ không 
còn là Bản ngã nữa, mà gọi là Chân tính vậy, cũng như loài rắn 
kia, lúc ở ngoài thì kêu là rắn hổ ngựa, mà lúc vào nhà, kêu là rắn 
rồng... nhưng kỳ thật, cũng là một nó mà thôi. “Bản ngã, chẳng 
phải là một thực vật, nó chẳng qua là một cái hiện chứng của sự 
nội biến bất hoà trong tâm ta mà thôi”. Đây là để giải cái mê lầm 
của nhiều độc giả cho rằng, diệt bản ngã thì không còn biết có 
mình nữa, nghĩa là tuyệt diệt sau khi giải thoát. 

Muốn thuận với Đạo, trước hết phải biết lẽ Trời là sao, và lẽ 
Trời nơi người là sao... nhiên hậu mới có thể dung hoà, để sống vô 
tâm trong cảnh hoàn toàn giải thoát. Doan nầy đã nói riêng nói 
chương Lễ Trời trong quyển Toàn Chân, sẽ in sau quyển này) 

Ngày nay, tuy ta gọi là Sống hữu tâm chớ kỳ thật là sống trong 
cái Áo huyền của Bản ngã. Hữu tâm là biết rằng Ta là Có, đó là cái 
Nguyên nhân của sự khổ của con người, vì ta sẽ lấy hết nghị lực, 
dụng hết tâm trí để chống cự lại với cái luân chuyển tự nhiên của 
Toàn thể. 

Nếu ta là khúc cây trôi theo giòng nước, thì ta vô tâm với cái 
chảy của giòng nước, nên ta sống mà không hay rằng Ta có. Sống 
ấy gọi rằng sống thuận với Đạo. 

Nếu ta là khúc cây cắm giữa giòng, thì ta chống lại với sự chay 
ấy, chừng ấy ta mới biết có ta và hữu tâm dang cái Sống của giòng 
nước. Cái hữu tâm đó, do nơi cái Tịnh của ta đối với giòng nước 
chảy, mà ra. Sống như vậy gọi là Sống nghịch với Đạo. 

Hễ đồng lưu chuyển với nhau, thì ta không có phân Nhĩ ngã. Hai 
người cùng ngồi hai chuyến xe, đồng chạy một mực nhau, thì 
không ai dễ có sự động chuyển cùng không động chuyển. Nếu có 


một người đứng lại, thì người đứng lại sẽ thấy người kia chuyển, 
còn mình thì tịnh; chừng ấy mới có hữu tâm, để ý mà phân biệt 
Nhĩ ngã. Cái đứng lại đó, sanh ra cái quan niệm Ta là có đây. Thế 
mới gọi cái Ta là giả, vì tịnh là một sự vọng ảo của ta thôi. 

Cái Tâm thì chuyển nên đồng lý với Đạo. Bởi đồng lý với Đạo 
nên không thấy mình riêng với Vạn Vật, không chia phân Nhĩ Ngã. 
Bởi không phân Nhĩ Ngã, nên không dụng tư tâm mà chia giai cấp, 
hoặc kiểm soát của ai, không trọng, khinh ai mà cũng không yêu 
ghét riêng ai... 

Nói thế, có phải bảo ta cứ ăn no ngủ kỹ, lãnh đạm lạt lẽo, để 
mặc tình ai sai sử cách nào cũng đặng... nghĩa là sống trong cái 
lười biếng, bơ thờ, nhu nhược chăng? 

Không! Kẻ ta thường gọi là hữu tâm, tức là kể sống trong Ban 
ngã đây, thì rất siêng năng cần mẫn. Gái Siêng ấy, cái Bương chải 
ấy là cái then chốt của sự Văn minh tấn hoá của loài người... Dân 
các nước nhờ cái Siêng năng lao lực ấy, mới đặng tới cái chỗ văn 
minh ngày nay. Bởi thé, ta thường gọi những đức tinh ấy là những 
nết hay, đức tốt của nhân loại. Đó thật là một đều lầm rất nặng 
với chí nhân. Kẻ hữu tâm rằng ta là riêng với Vạn Vật, mới có ý 
thâu trữ, nên mới hoá mình lên tới chỗ cực điểm, có hay đâu sự 
tấn hoá này cũng là sự tấn hoá của Bản ngã mà thôi.(Quan niệm về 
sự tấn hoá là một đều ảo vọng. Theo ta, Chân lý, cái Toàn Thiện ấy 
có sẵn trong Vạn Vật. Bởi vậy, cái ý niệm cho rằng phải tấn tiến 
đến Chân lý, là một cái ý niệm lầm. Làm sao mà tần tiến đến một 
điểm mà ta đã có sẵn. Cũng chẳng phải quay về cái học bề trong 
hay là cái học bề ngoài, mà ta phải lo giải thoát lấy cái Tư tâm 
riêng biệt đây mà thôi. Nếu ta để ý quan sát, ta sẽ thấy phần đông 
con người tưởng rằng: hễ thêm cho nhiều những đều mình đã có, 
nghĩa là càng trở nên to lớn thêm, càng đầu thai nhiều kiếp, càng 
làm cho cái tư tâm thêm rộng chừng nào, thì ta được gần Chân lý 
chừng nấy... Theo ta, cái quan niệm ấy thật sai lầm, vì Chân lý thì 
ẩn lực trong Vạn Vật một cách phong phú sung mãn lắm, nên Chân 
lý ấy (tức là Chân tính) cũng Vô cũng như thế, làm sao gọi là Tấn 
hoá nữa cho đặng. Tấn hoá là thuộc về hình thức chớ không thuộc 
về Chân tướng bao giờ -Krishnamrti) 

Cái lòng tham muốn vô tận làm cho con người khổ tâm hết sức. 
Bản ngã muốn cho thỏa cái lòng tham lam của mình, tạo ra biết 
bao nhiêu điều phờ phỉnh như những tính kiên nhẫn, Ý Chí, Can 
đảm... Đức tính và nét xấu còn thuộc về Bản ngã, kể Vô ngã không 


còn gọi cái chi là đức tinh, cũng không còn gọi cái chi là nết xấu. 

Kẻ vô ngã hành động không cần có kết quả hay mới làm, hễ gặp 
việc thì làm, không gặp thời thôi, chớ cũng không dụng tâm tìm 
kiếm, lo, rang... Canh hoa kia nở, phẳng phat mùi hương ca một 
khoảng trời vẫn cứ tự nhiên lưu chuyển luôn luôn không dừng, cứ 
sống trong cái Sống tự nhiên của Bản tính. Bởi không quan thiết gì 
đến ai trầm trồ khen ngợi hay chê bai biếm nhẻ, nên không dụng 
tâm mà cố ráng cho mau lớn, bương chải cho mau nở. Nó nở, nó 
lớn một cách tự nhiên, không phải nhờ siêng năng, kiên nhẫn; Nó 
cứ một mực tấn biến mãi một cách vô tâm... Nó không thể không 
làm như vậy cho đặng. Bảo nó đừng nở, cũng không đặng; bảo nó 
dụng tâm tấn biến gấp lên, cũng không thể đặng; bảo nó dụng tâm 
tấn biến gấp lên, cũng không thể được. Dẫu có muốn, như người 
nông phu kia thấy lúa lâu lớn, dụng tâm nhớm gốc lên cho nó mau 
cao, thì ra chỉ làm hại cho sự sống tự nhiên của nó, mà thôi. Bởi 
thế người thánh trí muốn sống đặng cái sống tự nhiên của Bản 
tính, phải Sống như cây bông kia, vô tâm, than nhiên và trầm tĩnh 
(Hành vi vô tâm, là hành vi đã đến chỗ hoàn toàn rồi -”Xem 
chương Hữu Tâm và Vô Tâm trong quyển này và bài Hành vi hoàn 
toàn trong quyển Toàn Chân”. Thật vậy, hễ còn hữu tâm trong việc 
làm mình, là còn ngượng, còn mắc... hành vi ấy vẫn còn là thô 
thiển miễn cưỡng, không đặng tự nhiên nữa. Trang tử có thuật: 
Ngày kia bóng dậm hỏi bóng dợt: “Sao anh trước kia anh đi, nay 
anh dừng, trước kia anh ngồi, nay anh đứng? Sao anh không giữ 
dang một mực vậy?” Bóng dot nói: “Ua! xưa tôi có di, nay tôi đứng 
hay sao? Tôi có dè tôi là cánh ve, vảy rắn mà có biến đổi dường ấy 
sao? Tôi có biết phải như vậy sao? Đó là lời của kể Chí Nhân 
không phải ké thường nhân hiểu dang. Đó là hạnh kiểm hoàn toàn 
của người giải thoát.) 

Hành động Bản ngã mới xem qua, coi rất hùng dũng, phấn khởi 
lắm; làm không thấy ngừng... Thật là lao động, cường tráng, kiến 
nghị! 

Hành vi kể Vô ngã xem chừng như nhu nhược, bởi theo cái lẽ 
thuận biến, không dụng tâm chống lại với Đạo. Một đàng thời hữu 
tâm, một đàng thời vô tâm. “vi vô vi, sự vô sự”, rất khác nhau như 
trời, vực... 

Đó là cái lầm, như ta đã thấy trước kia, hành vi kể hữu ngã coi 
thì có mà thật là không. Hành vi ké vô ngã coi thì Không mà thật là 
Có. Sao gọi Có mà Không, Không mà Có? Hành vi của ta thường 


giống như kẻ cho vay, đưa ra để lấy lợi vào... thì sự cho ấy tuy Có 
mà thật là Không. Kẻ cho ra vì thương, không cần ân nghĩa, không 
cần sự khen ngợi, không vì đạo đức nhân nghĩa chỉ chỉ, hành vi ấy 
không nô lệ lấy một ý niệm tư tâm gì... nên rất toàn bị, thế gọi là 
Không mà Có (Gái yếu điểm là nơi đây, biết được cái chỗ Có mà 
Không, Không mà Có cũng như được cái chìa khoá mở được các 
cửa bí mật của đền Vũ trụ. 

TỈ như trên đây, cái Ta thấy là có, mà thật là không (ảo vọng), 
còn Chân tính thấy, là không (Vô tâm) mà thật là có. Cái khổ cũng 
thế. Hễ sống trong Bản ngã, thì mới có Khổ: sống trong Chân Tính 
thì không còn Khổ. Cho nên gọi, cái Khổ có mà không. Khổ, tương 
liên với Bản ngã, bởi thế nói rằng Khổ tức là không Có, không 
trúng; mà nói Có cũng không trúng. Hiểu được cái lẽ Có, Không là 
hiểu được cái lý thật của mọi vật. Cũng như hiểu được cái lý Âm 
Dương (luật mâu thuẫn) là hiểu được cái biến hiện của Vũ trụ 
vậy). Hành động kể Vô ngã thì tự bản tính xúc động mà làm, 
không do nơi chỗ so đo hơn thiệt, dầu lợi ấy có thuộc về phần vật 
chất hay thiêng liêng cũng vậy. Hành động ké hữu ngã thì trái 
ngược lại; cho nên, tuy hành động của họ xem tráng liệt, mạnh 
mẽ, nhưng chi loay quay tư dục mà thôi! 

Tóm lại, hành vi kể hữu ngã thì bất túc, vì bị hoàn cảnh sai sử, 
tự mình không có đủ nghị lực mà chủ động; còn hành vi ké Vô ngã 
thì toàn mãn, tự bản tự căn, cho nên muốn được như người Vô 
Ngã, hành dộng theo lẽ Vô Vi, phải có đủ nghị lực hùng dũng phi 
thường mà kẻ tu tâm sánh lai, vẫn là kẻ rất hèn yếu nô lệ... 

Hữu Ngã là ké chưa có Sống, vì bị động. Vô Ngã là kẻ có Sống, 
vì tự động. Khác nhau chi có bấy nhiêu mà thôi. 


QUYEN TU 
CHUONG I: BẢN NGA BIEN CHUNG 
(Biện chứng đây, không phải muốn nói về Biện chứng luận của 
nhà Siêu hình học Hegel, mà là lối Biện chứng của Lão- Trang và 
Krishnamurti, nó tương tự với cái lối Biện chứng của Hegel.) 

Trước khi được Giải thoát, ta phải trải qua một thời kỳ hữu tâm, 
trong cái bản ngã cho đến cực điểm, nghĩa là thật hữu tâm rằng Ta 
là khác với Vạn Vật. 

Trước hết con người sống trong cái Vô tâm cùng Vạn Vật mà 
không hữu tâm cái cách sống toàn thiện của mình đó, nên phải trải 
qua một buổi đời hữu tâm trong Bản ngã cho đến cực điểm, nghĩa 
là phá cái Vô Tâm rồi ta mới giải thoát dang cái Ban ngã (cái Hữu 
Tâm) đó mà trở về chỗ Vô Vi của Đạo (phá cái phá). Mới nghe, 
thật là khó hiểu, nhưng hãy xem bản đồ sau đây sẽ rõ hơn. 
C 


Giải thoát: Trở lại sống trong 
cái Vô Vi của Vũ trụ, nhưng 


A 
Lúc sơ khai: Ta sống trong cái Sống 


Chung của Vũ trụ Vạn Vật mà Vô tâm hữu tâm 
= Vô Vị = Hừu tâm mà Vô tâm 
Vô Tâm (Phi Hữu Phi Không 


(Lập) Diệc Hitu Diệc Không) 


(Phá “cái phá”) 


B 

Tách ra làm một cái Bản Ngã 
riêng biệt Sông trong cái Tư 
Tâm = Hữu tâm trong cái Bản 


nga của mình 
(Phá) 
Bản đồ số 1 
A Lớ = 
Giỡn chơi với bóng mình Hiệu răng Ta và Bóng ta là Một. Trò lại, chơi với 
mà Vô tâm Bóng như xưa (A) nhưng hữu tâm trong cái 


* Vô tâm ây 
(Lâp) (Phá “cái Phá”) 


B 
Hữu tâm rằng Mình là khác với Bóng 
nên Lo, Ngai. Sợ 
(Phá) 
Bản đồ số 2 
Ban ngã giúp cho ta hữỮu tâm trong cái Toàn thiện của mình, 


cũng như nó đã giúp cho ta hữu tâm trong cái Bất toàn thiện của 
mình trong lúc chưa giải thoát vậy (xem bản đồ số 1 và số 2) (Luật 
Luân chuyển biến hoá của Vạn vật trong Vũ trụ có thể chia làm 
bao hồi rất phân biệt: Trước hết, thuộc về lúc cả thảy Vạn vật hoạt 
động vì bị một cái năng lực xô đẩy tới mãi, mà tự mình không làm 
chủ đặng. Kế đó, thuộc về lúc con người, người bực thường như ta 
bây giờ đây. Lúc nầy con người biết mình có một cái hùng lực, tự 
tạo ra một nhân vật riêng, tức là cái Ban ngã phân biệt mình và 
Vạn vật chung quanh. Con người lúc bấy giờ, phải bị những luật 
tự nhiên chi phối, và những động lực ngoại thể đè nén. Lúc này 
con người có đủ sức, tự gượng chõi lai với Đạo, nên mới tạo ra cái 
nghĩ có mình tức là cái Ta đây là Có. Xưa kia, chưa đủ sức, nên 
thuận với Tạo Hoá, mới vô tâm, không hay mình có. Rồi đến lúc, 
thật hữu tâm rằng Ta là có, mới biết Ta đây là giả, mới đem tán cái 
tư tâm ta trong Vũ trụ, thuận lại với Đạo tức là trở lại sống một 
cách Vô tâm, không hay rằng mình là có nữa... Sau rốt, con người 
đến lúc giải thoát, không còn Bản ngã nữa, vì biết mình cùng Vũ 
trụ tương liên, tương ứng với nhau rất mật thiết. Bây giờ, không 
còn sống trong cái Sống tư của Bản ngã nữa, mà lại sống trong Cái 
Sống Chung của Toàn thể... Ta bây giờ được sống trong cái Sống 
hữu tâm trong cái Vô tâm siêu viỆt) 

Thế thi, Ban ngã là một điều rất cần yếu (Chân Tính như con gà 
con vừa đủ lông, cánh, ban ngã như cái vỏ bao ngoài. Lúc, gà con 
chưa đủ sức... thì cái vỏ là có ích... đến lúc gà con đủ sức... cái vở 
bây giờ trở nên một đều hại lớn. Nếu gà con không tự mình đập bể 
cái vở ngoài thì tức phải chịu hư hỏng chết mất. Phải đập bể vỏ để 
giải thoát lấy mình... đặng tiếp cùng tạo vật mà sống cái Sống linh 
hoạt tự do vậy) vì con người muốn Toàn thiện trước phải trải qua 
chỗ cực điểm của nó, nhưng nếu tới lúc quá độ rồi, thì nó sẽ thành 
ra đều trở ngại cho sự giải thoát của ta (Ta nói rằng: “Trước có 
một cái Toàn thiện mà vô tâm kế đó có một cái Toàn thiện mà hữu 
tâm của ké đã nhận chân dang cái Ban ngã và... tự nhận dang cái 
đều hạn định cua mình, rồi mới tới cái sự giải thoát lấy tư tâm 
(Bản ngã), chừng ấy mới thật gọi là Toàn Thiện vậy - 
Krishnamurti) 

Đây chẳng phải là một lý thuyết trừu tượng mơ màng của trí 
não bày ra... và không căn cứ vào sự thật nào cả. Ta hãy xem trong 
Vạn Vật chung quanh ta... thì sẽ rõ đó là cái lối tự nhiên và thực tế 
của Vũ trụ... phải biến chuyển theo. 


Ta phải nhớ rằng: Bản ngã và Chân tính là một, như Tương đối 
và Tuyệt đối vậy. TỈ như trong cái Tịnh có cái Động, trong cái 
Động có cái Tịnh, ấy là luật mâu thuẫn quán thông của các luật tự 
nhiên trong Vũ trụ. Đạo vừa là Tương đối, vừa là Tuyệt đối, tuỳ 
theo ta đứng vào mặt hình thể hay là tính lý. Vì phân tích ra để mà 
học, rồi quên đem ráp lại để hoàn thành cái Đạo, mà con người 
lầm tưởng rằng lẽ Tuyệt đối và lẽ Tương đối khác nhau xa... Bản 
tính và Bản ngã cũng thế: trong Bản ngã có Chân tính, trong Chân 
tính có Bản ngã; chớ lầm tưởng rằng Bản ngã là một món vật thật 
có như đá, sỏi, cây... mà diệt nó như ta giết một con mãnh thú 
vậy. Bản ngã, tức là cái tâm lý kể tưởng mình là riêng với Vạn Vật 
Vũ trụ. Chân tính là cái tâm lý thấy mình là Một cùng Vạn Vật, Vũ 
trụ. Cho nên, Bản ngã tức là Ta trong lúc mê, Chân Tính cũng là 
Ta, lúc ngộ. Diệt bản ngã, chỉ là diệt cái Ảo vọng, rằng ta là riêng 
với Vạn Vật Vũ trụ và trở lại sống trong cái Sống của Bản tính... 
mà thôi. 


Biện chứng là gì? Ấy là cái lối tự nhiên của sự biến chuyển của 
Vạn vật trong Vũ trụ. Hiểu đặng cái lối biện chứng và đem nó làm 
cái phương pháp để truy tầm cái lý của mọi vật, thì ta mới có thể 
thấu ngay đặng một cách rất chắc chắn. 

Biện chứng, hằng ngày ta thấy xảy ra trước mắt, chỉ vì ta không 
chịu để ý suy nghĩ mà thôi. Kìa, một hột lúa, nếu ta phá nó ra, 
nghĩa là đem nó gieo xuống đất, thời một ít lâu nó nứt mộng mọc 
thành cây lúa... Hột lúa bị phá, đã dường như mất cái toàn mãn 
của nó rồi, vì hột lúa, tự nó đã có sẵn cái mầm cây, lá, bông... sau 
này. Nếu ta không phá nó thì hột lúa vẫn là một hột lúa mà thôi. 
Nếu không phá nó thì hột lúa vẫn là một hột lúa mà thôi. Nếu phá 
nó ra, thì lúc nó bị phá, cây lúa mọc lên... cây lúa ấy, chưa gọi là 
đã hoàn toàn hoàn hiện cái sự toàn mãn của cây lúa. Nhưng, nhờ 
cái phá đó, cây lúa sanh ra trăm ngàn hột lúa khác. Muốn đặng có 
trăm ngàn hột lúa ấy, cây lúa phải bị phá lại, mới thành gié lúa... 
Nên phải có hai lần chuyển... Hột lúa sau này, sánh với hột lúa 
trước, vẫn đồng là hột lúa nhưng, đặng nhiều hơn và tốt hơn. Nếu 
hột lúa trước kia không có bị phá thì sau nầy không có trăm ngàn 
hột lúa khác. Cuộc sanh sanh hoá hoá vô cùng của Vạn vật, vẫn 
nhờ cách phá, và Phá cái phá đó. Đó là lối sơ của biện chứng vậy. 

Mùa xuân này, với mùa Xuân tới, vẫn là mùa Xuân, nhưng nếu 
lấy biện chứng mà xem, thì mùa Xuân tới không còn giống mùa 


Xuân này chút nào cả, như gíe lúa bây giờ không còn giống hột lúa 
trước kia. 

Có kẻ lại hỏi: Nếu bảo phải diệt mất Ban ngã, không còn chi là 
Ta nữa, thì khác nào trở lại cái Hông Chung của cây cỏ, thú vật 
sao?(theo Thông Thiên học). Hỏi thế là không hiểu lối biện chứng. 

Trước hết, con người trong cái thiên tính tự nhiên rất đơn sơ 
một mạc, kế đó thiên tính ấy bị phái thành ra trí luận. Trí luận ấy 
muốn đến chỗ hoàn toàn thì phải bị phá lại, trở lại thành trực giác, 
tức là cái thiên tính xưa. Nhưng cái thiên tính bây giờ không còn 
phải là cái thiên tính xưa kia, mà gọi là trở lại hồi đầu bằng một 
cách thoái bộ. 

Lé Trời là thế, Van vật đều biến thiên theo lối ấy. Con đường ấy 
là con đường khu ốc, chớ không phải con đường thẳng. 

Lấy một lẽ ấy mà suy ra muôn lẽ khác, cũng một thế. Hiểu đặng 
một cách rạch roi tinh tế lối biện chứng, là hiểu dang cái lý thật 
của mọi sự mọi vật. 

Biện chứng làm cho ta thấy rõ đặng cái Thiên ý: Vì sao con 
người, trước kia là một điểm Linh quang của Đạo, lẽ thì phải Toàn 
thiện Toàn mỹ, cớ sao lại phải bị đọa lạc, hạn chế trong cảnh sắc 
tướng đến truy lạc Thiên Chân, rồi phải chịu lắm nỗi khó khăn vất 
va để giải thoát lấy chỗ hạn định ấy, hầu một ngày kia phan bổn 
hoàn nguyên, trở lại sống trong cái Sống của Chân Thể mà trước 
kia ta đã sẵn một cách đầy đủ. 

Cái tự tánh viên mãn của ta, ví như hột lúa. Cõi sắc tướng ví 
như cục đất (cát, bùn...) Nếu không đem hột lúa gieo xuống đất, 
thì làm sao hột ấy, sau nầy trổ đặng trăm ngàn hột lúa khác tốt 
hơn. Cái Linh quang của ta trước kia, tuy đầy đủ, nhưng nếu 
không bị phải cõi sắc tướng phá ra, đến dường bị truy lạc, thổi 
hoà vào một cõi hạn định, bất túc... thì điểm linh quang ấy bất quá 
giống như hột lúa kia, vô dụng (Đây, là một cái ví dụ rất thô kệch, 
không sao gọi có giống chút nào với sự thật... Chẳng qua là để cho 
ta hội ý mà độ hiểu một điều không thể ta, nữa chỉ là ví dụ. Ví dụ 
ra dang, là đã mất cái thật nghĩa của nó rổi. Trang Tử nói: “Tê di 
ngôn bất tê, ngôn dữ tê bất tê... Cố viết: Vô Ngôn, Ngôn vô 
Ngôn”). Cái chỗ Tận Mỹ là chỗ dung hiệp Đạo và Đức, Tuyệt đối 
và Tương đối, ẩn và hiện một cách hoàn toàn. Bởi thế, ta chớ lầm 
cho rằng: cõi sắc tướng là cái hoạ của con người, cái đều trở ngại 
của sự Toàn phúc mà phải xem đó là một điều kiện tối trọng cho 


sự hoàn toàn viên giác. Những câu: 

“Hồng trần là chốn lửa than 

Thương con bề khổ đắm chìm” 

Cũng những câu tương tự cái ý nghĩa đó, cho đời là khổ, đều là 
của những người còn mê lầm, chưa hiểu đặng cái lối biện chứng 
của Vạn vật trong Vũ trụ. 

Bởi cái lầm nầy, mới có những cơ quan giải thoát do nơi sự 
phản động, như duy tâm phái, cho đời là Khổ nên bầy ra cái thuyết 
phiếm thê thoát tục, duy vật phái, cho đời là Khổ nên bầy ra cái 
thuyết đồng sản... lấy đó làm cái phương pháp tuyệt đích cho sự 
toàn phúc. 


CHƯƠNG II: GIẢI THOÁT 


“Con người, sở đĩ cao trọng hơn Vạn vật vì trừ mình ra, không ai 
giải thoát cho mình được” - Krishnamurti 


Ta sở dĩ không còn được tiếp xúc với sự Sống của Toàn thể, vì 
Bản ngã như bức tường ngăn phân ta ra cùng Vũ trụ Vạn vật. Vậy 
thì, muốn thấu Chân Lý, hỗn hợp với Đại toàn thể, để làm một 
cùng Vạn vật thì trước hết phải diệt Bân ngã. 

Phương pháp giải thoát không cần phải dụng tâm phấn lực chỉ 
lắm, chi làm trái lại những đều ta đã làm xưa nay. 

Bởi muốn bồi đắp, tu dưỡng cho bức tường ngăn ấy thêm chắc 
chắn, bền bỉ, con người thường dụng công phí lực vất vả lắm: 

Một là, để làm cho Bản ngã ta thêm phân biệt khác hẳn với đồng 
loại, giữ gin cái vi tri mình trong xã hội, không cho giống với ké 
khác (Sự giải thoát, chẳng phải sự tấn hoá hay sự tăng gia cho 
thêm lớn đâu, ấy là sự siêu thoát ngoài sự Tan hoá, đó là sự dứt 
tuyệt của cái lẽ Tăng gia, Cá nhân nhờ giải thoát, xé nát cái màn 
phân rẽ ta và cái lý nhất quán vậy. Không phải lo cho thêm lớn, 
cho thêm rộng, mà phải lo làm làm sao phản bổn hoàn nguyên 
phục hồi cái Đạo nơi ta đã có sẵn trước kia. Trong cái Bản tánh ta, 
trong cái Tự tánh vô cùng vô tận của ta, không bao giờ có chỉ gọi 
là Tôn chỉ, không bao giờ có chỉ gọi là Tấn hoá cả! -Krishnamurti) 

Hai là, để che chở binh vực quyền lợi mình, không cho ai động 
đến của cải của mình, về Vật Chất (Tiền bạc, ruộng đất, quyền, 
lộc...), về Tình Cảm (Ái tình, hoặc đều gì ta yêu thích riêng như 
vợ, con, anh em...), về Trí thức (nghĩa là sự học vẫn của ta...) 
hoặc về Tinh Thần (Những phép tắc, hoặc những lý thuyết triết 
học, khoa học... mình đã học) và đem về làm của riêng cho mình. 
(Kẻ suốt đời học hỏi nhiều, chứa trong óc nhiều sách vở... nếu có 
ai bảo rằng sự đó là lầm, sự học đó là sai, và tự họ cũng cảm biết 
chỗ sai lầm mình nữa, họ sẽ dụng hết tâm lực để bào chữa, che 
chở cho nên học đó... đặng cứu lấy cái danh tiếng của họ, một cái 
hư danh hèn mọn... bởi đã gia tâm nghiên cứu học hỏi rất lâu, phí 
hết bao nhiêu tâm lực. Nay bỏ hết, rất uổng, như kẻ có tiền của 
quyền tước nhiều mà nay, dầu biết là giả, vội bỏ đi cũng là khó 
khăn tương cho ít ai làm được, trừ ra ké có tâm chí lớn. Về tinh 
thần lý tưởng cũng thế: kẻ giàu sách vở lý thuyết vi tất là ké dé tự 
giải thoát...) 

Ba là, để chống cự, chiến đấu, nếu ai cả gan mà chiếm soán 


quyền lợi ấy của ta. 

Con đường giải thoát thì trái ngược lại: 

1. Ta cố nới ra, giảm bớt cái sức dụng công chiếm giữ lấy của 
riêng mình. 

2. Ta hãy luôn luôn nhớ rằng: Ta là Một với Toàn thể Vũ trụ; Ta 
là cái tâm trung điểm, nhờ đó mà sự Sống của Vũ trụ ứng hiện 
ra. 

Nói thế, ta sẽ tưởng tượng rằng: làm cách ấy, con người sẽ 
không còn gì nữa, sẽ tự giảm lần lần và tiêu diệt (Con người 
thường lầm rằng: tích tụ của cải, làm cho ta được quyền thế -đây 
không phải ý muốn nói về quyền thế, về chính trị... quyền thế đấy 
là về phép tắc, về trí luận... những lẽ làm cho ta hơn người, lợi lộc 
hơn là thuộc về lẽ Tấn hoá. Còn giải thoát thì làm ngược lại, e 
rằng đánh đổ cả thảy đều ta thâu trữ xưa nay là đi ngược lại với 
sự Tấn hoá của ta chăng? Không! đó chẳng qua là sự Tấn hoá của 
Bản ngã; muốn huỷ diệt Bản ngã để giải thoát Chân tính, ta không 
cần nói đến Tấn hoá nữa, vì Chân tính thì Toàn mãn, vô chung, vô 
thi, bất tăng, bất giảm, cứ lưu chuyển mới mé hoài mà không bao 
giò suy, giảm. lý, hay cái Toàn thể của sự Sống ở trong Vạn vật, ở 
trong Tâm của con người. Cho nên, với Chân lý thì không bao giờ 
có tiến hoá gì cả, vì Nó là Toàn mãn, chỉ có đều gì bất toàn mới có 
thể Tiến hoá được mà thôi. Chân lý (tức là Bản tính ta) có sẵn nơi 
ta luôn luôn vì ảo vọng mà ta làm lu lờ... Bởi thế, ta chớ nói: “Ta 
sẽ trở nên...” mà phải nói: “Ta trở lại sống trong cái Sống của Chân 
Tính ta” -xem Phu lục chương Lé Biến Chuyển của Vũ trụ.). 
Không! thay vì ta sống trong cái huyền vọng của tư tâm, riêng biệt 
với Vũ trụ, ta sẽ sống trong cái Sống của Toàn thể Ta sẽ không còn 
xưng Tôi nữa, mà sẽ nói: “Sự Sống ở nơi tôi”, ấy là cái Chân tính 
của tôi nó tư tưởng, cảm giác, hay hành động nơi tôi, chớ không 
phải Bản ngã nữa. Chừng ấy ta mới sống thật trong cái Sống của 
Chân tính ta... 

Ta nào phải cần đi đâu xa vời để tầm cách giải thoát. Sự giải 
thoát nơi ta đây, ngoài ra, thảy đều là vọng ảo cả... 

Sự giải thoát ấy, có ảnh hưởng rất lớn trong hành động hằng 
ngày của ta. Ta cũng cứ làm ăn, cũng sống trong gia đình, cũng cứ 
mực thường, không khác chi với lúc xưa chút nào cả, chi có cái 
Tâm ta là khác mà thôi. Bấy nhiêu đó cũng đủ biến đổi cái cảnh 
khổ khi xưa kia làm một cảnh Hoàn toàn Hạnh phúc. Nếu ta mơ 
vọng đi tìm sự giải thoát nơi rừng thẳm non cao, hay trên cõi thần 


bí siêu hình thì ta lầm ngay. Sự giải thoát chi ở trong cách hành 
động hiện thời của ta hằng ngày đây. Chớ mơ tưởng viển vông 
rằng Chân lý ở nơi quá khứ hay vị lai, hoặc nơi kinh, sách hay tôn 
giáo nào, hoặc do nơi những bực Thánh, Than, Tiên, Phật... 

Dẫu được trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi bực nào, mà 
hành động ta được vô vi, nghĩa là sống đặng ngoài cái Bản ngã, tức 
khắc ta biểu lộ đặng cái Chân Tính của ta, tiếp xúc được với Đạo 
vậy. 

Trong lúc đó, ta là Đạo; kết quả của sự giải thoát tới đây chỉ là 
bước đầu... phải đi tới đó, mới hiểu dang cái chỗ Chí Lạc của kể 
đã được Giải Thoát... 

Nhưng, có kể sẽ cho đó là thường, vì hé làm mà không vị kỷ thì 
thấy Đạo. Tưởng như thế lầm lắm. Tuy thấy dễ nhưng khó vô 
cùng. Thường tình con người vẫn được có lời ấy đầu môi, chớ kỳ 
trung cái lòng ích kỷ đã thâm sâu trong tâm trí... Bản ngã rất khôn 
khéo, lanh lợi... như ta đã thấy trước kia cái trò tuồng của nó diễn 
trong những vấn đề Công Bình, Nhân Ái, ... Ta phải biết rằng, cái 
mà ta gọi Ta đây, không phải cái Ta xác thịt mà thôi. Nó là cái Ta 
chung của những cái ta tình cảm, trí thức... của ta. Bởi thế, nó lặn 
bên nầy, nó mọc lại bên kia mà ta không dè... Như kẻ khổ hạnh ăn 
chay để tạo cái tinh linh thé, cho tráng kiện mạnh mẽ dang luyện 
phép luyện đơn... chỉ là thí bỏ cái Vui Sướng của xác thịt để mọc 
lại bên cái Ta tỉnh linh... Ta, cứ tự phỉnh lấy ta luôn luôn, mà 
không hay, không dè... Trong một việc làm phước thiện kia, mà ta 
gọi là vô tư lợi, nếu, suy cho kỹ thì phi cái lợi vật chất, cũng vì cái 
lợi tình cảm (tiếng khen ngợi, dư luận tốt), hay là cái lợi tỉnh thần 
(Quả báo tốt về Kiếp sau, hoặc được Công đức với đời, đặng nhớ 
về phước hậu lai.) Mỗi hành động của ta chỉ có một cớ chi kích 
thích, chớ tự nó, nó không có nghị lực gì hành động đặng (Có kẻ 
gọi rằng mình chẳng vì tư lợi vật chất, như giàu sang phú quý, chỉ 
vì bởi sợ quả báo mà thôi. Hoặc làm Phải cho mau Tấn hoá, . 
Cũng một cái Ta, nó lặn bên này, mọc lại bên kia... mà ta không dè 
thôi. Muốn tan hoá cho mau, tức là muốn Nhĩ Ngã thêm phân biệt, 
dầu có đứng lại làm bộ giả hình để cứu độ thương yêu người, 
cũng là chỉ để cho mình mau tấn hoá, mau khác biệt với người... 
Bản ngã lợi xảo vô cùng. Có thương yêu vạn vật cũng là để cho dễ 
phân biệt Nhĩ Ngã, mà lòng vẫn được yên ổn... có hay đâu, còn gọi 
là Thương người, tất là còn phân biệt với người? Ngoài miệng 
ròng là một giọng phiếm ái, mà tâm trung để tìm cách mưu đồ sự 


lợi kỷ. Tạo Nhân, Nghĩa để làm cái nguyên -động -lực cho hành vi 
cũng là một cách xảo mi của Bản ngã. Chừng nào ta làm, vì Ta là 
Người, Người là Ta... không còn phân Nhĩ ngã, giai cấp; làm một 
cách tự nhiên như đóa hoa thơm, nở trong buổi trời xuân... Nở vì 
NO... không vì tu ý chi, không vì Nhân, Nghia, Từ Bi, Bac Ái chỉ chỉ 
cả. Ấy là bước đầu vào cảnh Vi Vô Vi, Sự Vô Sự của Lão tử vậy... 
Đó là một sự rất khó, nhưng chẳng phải làm không đặng.) Ta lầm 
chỗ đó, mà tưởng rằng: hễ làm không vì lợi vật chất, hay tình cảm 
thì đủ gọi hành vi ấy là vô tư lợi. Gái Ta khôn khéo muôn phần, ta 
phải lấy hết trí phán đoán vô tư mà xem xét mỗi hành động ta 
trong lúc hiện tại... mới mong gỡ dang cái mặt nạ của nó. Chi có 
trong lúc ấy, ta giải thoát đặng cái tư tâm mà thôi (Hành vi ấy, ban 
đầu ta phải cố tâm trì chí để quan sát cho quang minh đặng phán 
đoán... nhưng lâu lâu, lại thành ra vô tâm vì nhờ thói quen mà 
hành vi ta tự nhiên được biểu lộ Chân Tính, không còn phải vất vả 
nữa... - Xem Toàn chân pháp luận chương Bản ngã siêu hình). 


CHUONG Ill: ĐỀU TRO NGAI TRONG SỰ GIẢI THOÁT 


Diệt lấy Ban ngã, để biểu lộ cái Chân tinh của minh, va để cho 
cá tính của Tâm mình đặng tự do sinh hoá, như đoá hoa rừng... ấy 
là con đường giải thoát vậy. 

Song le, làm bấy nhiêu, đặng bảo toàn Thiên chân cho nó đặng 
phiêu xuất một cách tự nhiên, không phải là đủ. Ngoài cái Bản ngã 
làm cho ta mờ ám Chân lý, có nhiều đều trở ngại khác rất quan 
trọng, ta cần phải giải thoát trước, nhiên hậu mới có thể diệt đặng 
Bản ngã của ta. Những đều trở ngại ấy tuy thuộc về những trở lực 
bên ngoài, không lợi hại bằng Bản ngã của ta, chớ cũng rất quan 
hệ trong sự giải thoát nhiều. 

Hằng ngày, nếu ta để ý quan sát, thì ta sẽ thấy trong mỗi hành 
động ta về tình cảm, tư tưởng, ngôn từ, đều không phải của ta, chi 
là của phong tục; tập quán, gia đình, xã hội, hoặc của sách vở, 
luân lý, tôn giáo... Con người chẳng qua là một bộ máy vô hồn, cứ 
lặp lại những đều nghe, thấy. Cái Tâm ta vì đó mà lu lờ... Luân lý, 
sách vở, phong tục, dư luận... là những khuôn mẫu nhứt định un 
đúc ta ra, nên ý ta suy, lời ta nói, việc ta làm, vẫn không còn của 
Chân Tính ta nữa. Bởi tại dư luận khen, nên ta khen, dư luận chê, 
nên ta chê... Hễ cón sống trong tư tâm thì sự phán đoán vẫn mập 
mờ, không phân mình được... Thế nên mỗi một đều chi hạp hoặc 
không hạp với tư tâm ta, tức thì tâm ta bị cảm xúc và biến loạn, 
thành thử cái Chánh Kiến của bản tính ta phút chốc mờ ám. Cho 
nên, thoạt vui, thoạt buồn, thoạt mừng, thoạt giận; ta bấy giờ như 
cái Chong chóng cứ quay cuồng theo luồng gió... mặc tình ai sai sử 
thế nào cũng đặng. Vì thế, ta không thể thấy đặng cái lý thật của 
mọi vật. 

Những tập quán gia đình xã hội, những luân lý, giáo thuyết... đã 
quá thời, kết tụ lâu đời làm thành một khối cứng gọi là Bản ngã 
chung... Con người vì tính yếu đuối, nô lệ, không có sức tự cường, 
suy nghĩ hay phán đoán theo mình, nên cứ lấy Bản ngã chung ấy 
làm chuẩn tắc cho hành vi. Họ nhu nhược cho đến đỗi trong 
những tư tưởng, hành động chỉ, họ chỉ nô lệ lấy dư luận, sợ sệt 
nhút nhát cho đến đỗi, biết việc làm là chánh lý cũng không dám 
làm, vì dư luận sẽ chê bai biếm nhẽ. Một việc tàn nhẫn, vô lý mà 
dư luận khen, thì họ cũng làm. Bởi tánh khiếp nhược ấy, họ mới bị 
kể khác lợi dụng một cách tàn khốc mà không dám hở môi than 
thở... (Bản ngã đây chẳng phải thuộc về cái Chấp ngã, về xác thịt 


đây mà thôi. Nó vẫn là cái tâm lý của ta, khi ta thấy ta là riêng với 
Vạn vật Vũ trụ. Dầu cái Ta ấy thuộc về Tình Cảm, trí thức hay 
thiêng liêng siêu hình bực nào, cũng là Bản Ngã ca! Thay đều là 
huyễn vọng. Ké hoc Đạo phải coi chừng cho lắm, kéo lầm lạc, vì 
Bản Ngã rất khôn khéo, phờ phỉnh, mang đủ mặt nạ, nếu ta không 
thật với ta, thì không dễ gì thấy nó đặng.) 

Đến sự học hỏi cũng vậy, họ vẫn thiên kiến, bo bo câu chấp, nô 
lệ lấy thành kiến của cổ nhân, cho nên không hề dám trái lại hoặc 
suy nghĩ khác hơn. Họ không “dám”. Họ nô lệ sách vở, nô lệ dư 
luận, nô lệ chế độ, gia đình, xã hội... nô lệ phong tục... ôi! Chi là 
một đời nô lệ, làm cho họ không còn họ, trong hành vi của họ nữa 
(Xem cây Bách Thọ: nơi chương Phụ lục) 

Đó là những đều trở ngại bề ngoài, trước hết ta phải giải thoát, 
nhiên hậu mới trông tiêu diệt đặng cái trở ngại bề trong, là Bản 
ngã. 

Một đều cần yếu học giả chớ quên là: diệt Bản ngã đây chẳng 
phải Tuyệt diệu. Không! diệt Bản ngã đây là diệt cái ảo vọng rằng 
ta là riêng với Vũ trụ Vạn vật, và làm cho hành vi ta lúc nào cũng 
không còn chỗ tư tâm lợi kỷ... chớ không phải diệt, dường như 
Bản ngã là một vật thực có vậy. Học giả cũng chớ lầm mà diệt tình 
dục, vì theo các tôn giáo học thuyết thì Tình dục là sự sống của 
Bản ngã. Không! Tình dục tự nó vẫn là Sự sống rất mạnh mẽ, nó 
không xấu cũng không tốt. Nếu cho tư tâm lợi dụng. Tình dục ấy 
là cái mối hại cho nhơn thân và Xã hội; nếu để cho Bản tính lợi 
dụng, thì nó sẽ trở nên sự Kiêm ái rất mãnh liệt phi thường. 

Krishnamurti có nói: “Tìm Chân lý, mà lo diệt tình duc chang khác 
nào vừa chặt đứt gốc rễ của cây, vừa ao ước nó trồ bông, đơm trái 
vậy” 


KẾT LUẬN 


Dao là sự Sống của Van vật. Con người, bởi tach lia với Dao, tạo 
ra một cái Bản ngã riêng biệt mới có thấy khổ. 

Diệt khổ, tức là diệt Bản ngã. Ngày ấy, con người không còn 
sống trong cái Sống tư nữa, mà trở lại sống trong cái Sống của 
Toàn thể, ta gọi là hỗn hợp vào Đạo, hay là phản bổn hoàn nguyên, 
nên những vấn đề của lý trí tạo ra và căn cứ vào Bản ngã cũng tiêu 
tan đi mất... 

Ké dang Giải thoát rồi, thì hành động Vô vi như cành bông nở 
buổi rạng đông, chẳng phải vì muốn khoe sắc lịch với hương 
thơm, nó nở vì không thể không nở đặng. Hành động ấy tự bản tự 
căn, nên toàn thiện toàn mãn. 


Hành động toàn mãn ấy, chẳng phải chỉ ở chỗ toàn mãn trong 
cái lẽ tự ban tự căn mà thôi, hành động ấy lại phai toàn mãn trong 
cái lẽ điều hoà của Tình và Lý nữa.(xem chương Tình và Lý trong 
quyển Toàn Chân Pháp Luận) 

Hé có quan sát, xem xét mọi vật thì lấy toàn thé mà phiếm luận, 
nên không cho cái chỉ là Quý, Tiện, Trọng, Khinh, Phải, Quấy... 

Mỗi vật, dầu lớn bực nào cũng không thấy là lớn mà kinh sợ, 
còn nhỏ đến đâu cũng không xem là nhỏ mà khinh thường, vì mỗi 
mỗi đều có cái lý cao trọng siêu việt của nó đối với Toàn thể... 
Trong lòng họ vẫn thản nhiên bằng phẳng... Họ không tôn sùng 
thờ phụng ai, mà cũng không chê bai rẻ thị ai. 

Biết rằng vạn vật trong Vũ trụ đều luân chuyển biến thiên mãi, 
nên học không lấy chi làm nhứt định mà tạo cái khuôn mẫu chi, để 
làm mô phạm chung, hạn chế sự sonh hoạt của nhân sinh. Họ cứ 
thuận biến theo hoàn cảnh, tuỳ thời mà lưu chuyển, chớ không 
dụng tư tâm mà hại Đạo, cũng không bày Nhân, Nghĩa, Bác Ái để 
phờ phinh lay lòng... 

Lại nữa, hễ Vạn vật hình thức thì có thỉ có chung, có sanh có 
tử... Thế nên, sanh ra cũng không lấy làm mừng, mà có chết cũng 
không lấy làm buồn. Đã là Sống trong cái Sống của Toàn thể thì 
cần gi phải tế tâm lo nghĩ nữa. 

Họ không còn phân Nhĩ Ngã, tất nhiên không còn ý tham muốn 
thâu trữ chi nữa. Cho nên đặng cũng không lấy làm đắc ý vui 
sướng, mà mất cũng không lấy làm thất vọng buồn rầu. Bởi không 
cho đâu là Vinh, không cho đâu là Nhục. Vì vậy, mà sự khen không 


cảm được lòng, sự chê cũng không động đến Tâm đặng. Họ vượt 
ra ngoài chỗ nhỏ nhen tầm thường ấy... 


Họ sống một cách tự nhiên, không dụng công, phấn lực; bươn 
chải vất vả... nên vẫn thản nhiên vui vẻ luôn luôn, không có gì câu 
thúc... 

Họ chẳng cần đến Từ Bi, Bác Ái mới yêu thương người; cũng 
không vì Công đức Quả báo mới giúp đỡ khuyên lơn kẻ khác. Họ là 
Vạn vật, họ là Sự Sống vô cùng vô tận, họ là cái Đạo vô lượng vô 
biên, nên chỗ hành động, lưu chuyển biến hoá như con rồng, 
không biết đâu mà lượng nổi cái nhân cách của họ. 


PHỤ LỤC 
1. SỰ HUYEN VONG 

Bản ngã là một sự ảo vọng, chớ không phải có thật. 

Chỉ có Chân tính, (sự sống đồng lý với Đạo), hoạt động nơi ta 
mà thôi, (hoặc cảm giác hoặc tư tưởng) nhưng vì không đủ sức 
phát hiện ra một cách rực rỡ tỉnh lương và tự do, theo bản tính 
của nó, mà cái do vọng của Bản ngã phát sanh ra, đó là cái ảo vọng 
không có đều chỉ là thiết thực cả, chẳng qua, như ta bị muỗi cắn, 
mà ngứa... Bản ngã có, là khi ta tưởng tới nó mà thôi. 

Ta có thể, trong một ngày, tiêu diệt cái giác cảm rằng, Ta là có 
(Ban ngã) đây, và lặp đi lặp lại cái thì nghiệm ấy đôi ba lần cũng 
đặng. 

Kể nào, vì qua mê mẩn, đem trút hết tinh thần và ý tưởng vào 
một việc làm của mình ưa thích, trong khoảng thu thần trụ ý đó, 
đã vượt thoát ra khỏi tâm lý của Bản ngã mà không hay. Cái đến 
lúc công việc ấy hoàn thành, học mới sực tỉnh lại, mới nhớ đến cái 
Ta đây mà thôi. 

Thu thập cả tỉnh thần, để vào một hành động nào đó, cũng đủ 
chi rõ cho ta rằng Bản ngã, là một sự huyền vọng, bởi trong lúc ấy 
ta không còn thấy Ta là Có nữa. 


Nói thế, thì con người khi được đem hết tỉnh thần quy tụ vào 
một việc gì, cũng có thể tạm gọi là đặng sống trong cái tâm lý đồng 
với cái tâm lý kẻ giải thoát sao? Không! kể còn Bản ngã, mà được 
như vậy, chẳng qua là sống đặng cái cảnh tương tợ với cái cảnh đã 
giải thoát, cũng như ta lấy cái tâm lý kẻ tự đi một cách nồng nàng 
chí nhân, chí thật, mà sánh với tâm lý kẻ kiêm ái, để hiểu mà thôi 
vậy. 

Kẻ thường nhân, (chưa giải thoát), không thể sống trong tâm lý 
đồng với tâm lý ké giải thoát, vì hai lẽ: 

1. Sự sống ngoài Bản ngã đây, là tạm thời mà thôi. 

2. Trong khoản ấy, nó còn tùng một hành động khác, và nếu cái 
hành vi chủ động cho nó kia, ngưng đi, thì hành động của nó sẽ 
tiêu tan đi mất. 


2. LE BIẾN CHUYỂN CUA VŨ TRỤ 


Theo quan niệm toàn mãn của Đạo, tức là quan niệm vô vi, thì 
cho rằng Đạo là Toàn thiện, Toàn mãn, bất tăng, bất giảm nhưng 
cứ biến chuyển phát hiện ra, xuất sắc mới mé luôn luôn không bao 
giờ dứt, tỈ như hột ngọc kim cương phóng xạ màu sắc và biến đổi 
mới lạ luôn luôn, mà không thêm bớt trong hột ngọc chút nào vậy. 
Theo quan niệm này thì Đạo có là có; chớ không phải vì một tư ý 
chi, và đã đầy đủ sung bị rồi, không còn thêm bớt gì nữa. 

Cho nên, con người (theo quan niệm nầy) đã có chứa sẵn nơi 
lòng cái Sống ấy, tức là Chân tính, nên không cần phải làm cho 
mình tiến hoá và trở nên một đều Toàn thiện chỉ, mà mình chưa 
có. Cứ lo diệt lấy Bản ngã, cái ảo vọng rằng mình là riêng với Vạn 
vật, thì mình được trở lại sống trong cái Sống của Chân tính của 
Chân tính của mình đã có trước kia, nhưng lợi một điều; là mình 
được hữu tâm trong cái toàn thiện của mình đây, mà khi ban sơ 
mình vẫn không dè; cho nên hãy gọi rằng: Ta sẽ trở lại sống trong 
cái sống của Chân tính ta, chớ không nên nói: Ta sẽ trở nên... Sẽ 
trở lại sống trong... là cái đại ý của lẽ hoàn nguyên còn Sẽ trở 
nên... là nói về có một lẽ tấn hoá nào đó! 

Theo quan niệm Tiến hoá thì cho Đạo là chưa toàn, phải còn trở 
nên tận thiện. Bởi thế, Đạo thuộc về cảnh Hiện tại, cái Hiện tại 
gồm cả quá khứ vị lai (Có nhiều lý thuyết, trong đấy tạo ra nhiều 
lẽ tương phan nhau kỳ lạ lắm. Họ vừa công nhận cái quan niệm 
toàn mãn của Vũ trụ, vừa ưng chịu cái quan niệm Tiến hoá của Vũ 
trụ. Họ cho răng con người là tiều Kiền khôn, nghĩa là sung mãn 
như Trời Đất Vạn Vật, nhưng còn nói đến cảnh Tiến hoá để trở 
nên một cái Toàn thiện mình chưa có, thì là mâu thuẫn lắm, độc 
giả hãy chú ý kẻo lầm... Đã cho Đạo là Toàn mãn, mà lại công 
nhận cái Luật Tiến hoá nhứt định trước của Hoá Công là một đều 
vô lý lắm. Sự luân chuyển Vạn vật không thể bao giờ biết trước 
được, như theo lý thuyết của Bergson. Vạn vật biến chuyển luôn 
luôn, không sao hạn định...) cho nên Đạo chẳng qua như hột giống 
gieo xuống đất để nảy sanh muôn vàn hột giống khác, quên rằng 
mình nói đây, đang đứng trong phương diện cá nhân, chớ không có 
đứng trong phương diện toàn thể Con người, theo phương diện 
này, thì trong lòng không có chứa sẵn cái toàn thiện toàn mỹ. Bởi 
thế, phải tiến hóa mới trở nên toàn thiện. Theo quan niệm Tiến 
hoá, con người hay Ở lại vào ngoại vật, để giúp cho ta tấn bộ, còn 
theo quan niệm Toàn mãn thì lấy Tâm làm chủ và ráng làm làm sao 


cho được phản bổn hoàn nguyên mà thôi, không Ở lại vào sự vật 
ngoài ta cả, như thờ trời, thờ phật, tiên, thánh... để làm cái kế giải 
thoát. 

Bởi thế nói về sự Tấn hoá, tức là nói về sự tăng gia của Bản ngã, 
cho nên đó là quan niệm Tiến hoá chớ không phải thuộc về quan 
niệm Toàn mãn của Đạo. Kẻ nào tư tưởng theo giai cấp, hay là ước 
mong trở nên cao trọng và quyền thế trong việc thiêng liêng, đó là 
cái triệu chứng rằng mình đã bị nhốt chặt trong quan niệm Tiến 
hoá. Theo quan niệm Toàn mãn, thì không có chỉ là lớn, không có 
chi là nhỏ; những ké cho mình là lớn hay cao trọng hơn kẻ khác 
trong đường Giải thoát tức là kể còn xa Đạo hơn ké nhỏ hèn khiêm 
tốn kia. 

Có kẻ sẽ nói, nếu cho rằng Vạn vật không tiến hoá thì ra sự luân 
chuyển của Vạn vật đây không có mục đích chi và không do một 
luật Tiến hoá chi hay sao? 

Không, như ta đã thấy trên kia, con người đã có cái mầm toàn 
mãn nơi lòng, nào có cần phải tấn hoá đến cái Toàn thiện chỉ khác 
nữa, chỉ lo diệt Bản ngã để trở lại sống trong cái Sống của Chân 
tính Toàn thiện Toàn mãn của mình (Cái Toàn thiện của Chân Tính 
lúc sơ khai, như cái Sống sung mãn của Đạo sanh với hột giống. 
Trong đấy, tuy chưa lộ xuất ra, chớ đã có đủ cái mầm của Toàn 
thể cái cây sau này. Cho nên, từ lúc mọc lên đến lúc trổ hoa sanh 
trái... ta không gọi là Tấn hoá, mà gọi là Hoàn Hiện hay là Phan 
bổn hoàn nguyên cái Đạo trong ta... mà thôi). Vũ trụ luân chuyển 
biến hoá đây, chẳng phải tấn hoá về một cái lý toàn thiện chỉ khác, 
vì tự nó đã toàn bị rồi. 

Đạo sở di lưu chuyển biến hoá chẳng qua như ngọc kim cương 
chiếu sáng, biến đổi màu sắc phong phú của nó. Không có tiến hoá, 
chỉ có dịch hoá mà thôi (xem chương Lễ Cảm Sinh và Dịch Hoá 
trong bộ Toàn Chân Pháp Luận cũng một tác giả) 

Đạo chẳng tạo thêm chỉ cả, vì nó là toàn túc. Đạo chỉ là sự biến 
hoá không bao giờ ngớt mà thôi. Đạo thì biến chuyển mới mẻ luôn 
luôn không bao giờ dứt, nhưng không làm tăng tiến, tấn hoá gì cả, 
chỉ có biến đổi trạng thái mà thôi, nên gọi là Biến tạo mà không 
kêu là tạo, tức là làm cho có thêm một đều mà mình còn thiếu. 


3. CHÂN LÝ VÀ KHOA HỌC 


Phần đông tưởng lầm rang: hé khoa học càng có kết quả vẻ vang 
chừng nào thì Chân lý càng được minh giải chừng nấy. Ấy là một 
đều rất lầm. Ta không thể dạm ráp lại muôn vàn chân lý tương 
quan rời rạt của khoa học đã tìm ra trong vạn vật mà làm thành cái 
Chân lý tuyệt đích, cái lý quán thông Vạn vật. Gái Chân lý của 
khoa học tìm biết, thuộc về cảnh sắc tướng, cho nên chi có biết 
được cái trạng thái mà thôi. 

Huyền học dầu là cái khoa học kê cứu về những lẽ thực hiện 
trên những cõi siêu hình... cũng chẳng qua là cái hoc còn đứng bên 
chỗ biến động của sắc tướng mà thôi. Nhưng Chân lý tương quan 
rời rạc của những phần tử ấy, không phải cái Chân lý Tuyệt đối 
của Tâm học tìm kiếm. (Phần nhiều thường hay lầm về cái nghĩa 
chữ Tâm và huyền học. Huyền học chuyên về bên sắc tướng, còn 
Tâm học thì khảo về bản thé) Cai học của khoa học và Huyền học 
là cái học trục vật, nghĩa là đuổi theo từng vật, không phải như cái 
nghĩa Chủ nhất nữa. Chủ nhất là chỉ chuyên chú lo cái thiên lý mà 
thôi. Vạn sự Vạn vật đều ở trong cái lý ấy, nó quán thông hết cả, 
chớ không trong ngoài khác nhau. Lý ấy gọi là Trời, Đạo, Tâm... 
cái danh tuy khác, nhưng vẫn là Một. 

Henre Poincare nói: “Gái Chân lý của nhà triết học tìm hiểu 
chẳng phải cái Chân lý của nhà khoa học tìm tòi và gọi là túc ý. 
Chân lý của nhà triết học thì luân chuyển luôn luôn, những phần 
tử trong đấy tương liên, tương ứng với nhau rất mật thiết, tưởng 
cho khi ta muốn tách ra, không thể nào không xé tan rứt nát cho 
được. Cái Chân lý của nhà khoa học chẳng qua là một cái ảnh, cho 
nên, vẫn là một vật vô chuyền, vô thần, cũng như các bức ảnh 
khác, hay là một cái tương khåm tế công trong đấy những khuôn 
đá cẩn chỉ có ráp chồng lên mà thôi chớ không liên lạc với nhau 
chút nào cả. 


4. “TU” 

Tu là sửa, trau, hay bồi dưỡng... 

Nhưng không mấy kể biết rõ cái nghĩa chữ “Tu” làm cho con 
người rất phân vân không biết phải làm thế nào:... Con người, ai 
là kể tu mà không muốn mưu một cái Hạnh Phúc? Chữ TU gồm ý 
chữ Phúc. 

Thật vậy, cái Toàn Lạc là cái mục đích trong những hành vi con 
người. Từ cái vui thấp, hèn, ô trược, đến cái vui siêu việt thanh 
cao, con người chỉ có tìm cái Vui, cái Vui của sự Sống, cái Vui bất 
diệt. Nhưng, vì lầm, mà cái Lạc phúc ấy chỉ hạn định trong một 
khoản thời gian rất ngắn ngủi. Cái lạc phúc ấy là cái lạc phúc tìm 
trong chỗ thoáng qua, trong cảnh tương quan, tac là cái Vui đối 
tượng của cải Khổ mà thôi. Tuy nhiên, trước sau chỉ có một chủ 
động thúc dục con người mà thôi. Chủ động ấy là lòng ham mộ 
Chân lý. 

Biết vậy, ta có thể chia sự Tu làm hai phần rất phân biệt. Tu cái 
Bản ngã và Tu cái Chân tính. Tu cái Ban ngã là lo trau dôi Nhân, 
Nghĩa, Hiếu, Dé nghĩa là tu cái Nhân Dao. Tu Ban ngã là lo luyện 
đơn luyện phép, làm cho giai cấp thêm phân biệt, Nhĩ ngã thêm 
rạch ròi. 

Tu cái Chân tính là lo điệt tư tâm, phá tan những thành kiến, tập 
tục, luân lý quá thời, Nhân, Nghĩa... để biểu lộ cái Sống tự nhiên 
của Chân thể ta, đặng cùng sống với cái Sống của Toàn thể... 

Một đàng thì ta tu cho bản ngã càng ngày càng lớn, càng ngày 
càng mạnh, nhĩ ngã càng lớn, càng ngày càng mạnh, nhĩ ngã càng 
ngày càng riêng phân, càng ngày càng khác biệt. 

Một đàng thì tu cho ban ngã càng ngày càng tiêu diệt, càng ngày 
Chân tính càng biểu lộ ra, Nhĩ ngã càng không còn phân biệt nữa. 

Đó là cái Tu để Phản bổn hoàn nguyên vậy 


5. SỰ HOÀN HIỆN CỦA ĐẠO 


Đạo, tức là sự Sống, hay là Chân tính của con người, ta có thể 
sánh với hột giống. 

Trong hột giống, có đủ cả “Toàn thể cái cây sau nầy, nghĩa là: 
cây, lá, bông, trái... 

Hột giống, là cái cây chưa hiện. Cây, là hột giống đang hiện. Lúc 
chưa biểu lộ ra. Nó đã có một cách đầy đủ rồi. Cho nên, lúc đang 
hiện ra, bắt từ khoản trổ lá, đến đâm bông, trổ trái... ta không thể 
gọi đó là Tấn Hoá cho đặng. Mà phải nói: Ấy là khoản cái cay đang 
hoàn hiện cái toàn thể của sự Sống nó. 

Đến lúc nó trổ trái, chín thành hột giống cũng như cái hột giống 
trước kia của nó (ta thường gọi lẽ ấy là phản bổn hoàn nguyên) 
chớ không phải thối lui lại, trở lại cái hồi đầu của ta, như xuân 
qua, hạ đến thu mãn, đông sang rồi tiếp xuân hạ thu đông khác... 
luân chuyển tới luôn luôn... cái xuân nầy không phải cái xuân 
kia... mà vẫn là trở lại cái hồi đầu của một vòng luân chuyển. 

Krishnamurti nói: “Cá nhân, nhờ giải thoát mà xé tan cái màng chia 
rẽ mình và Đạo (nghĩa là Toàn thể Vũ trụ). Đây không phải nói về sự 
tấn hoá cho thêm to, thêm lớn chi, mà chi phải làm làm sao trở nên cái 
đều mà ta đã có sẵn, an lực noi lòng ta mà thôi.” 


6. LỘC TRỜI 


Người họ Điền, nhơn dịp kị giỗ, mời thân hảo trút ngàn người. 
Khách đến, theo lệ, đam lễ rất nhiều. Có một người khách kiến cá 
ngon và nhạn rừng... Người họ Điền, thấy, thở ra một cách hoài 
kinh va nói: “Trời đãi ta rất hậu! Đã chang những sanh ra thóc lúa và 
muôn vàn hoa thao cho người... mà lại còn ban cho những cá, chim 
cho người dùng nữa... Thật, Trời đãi người rất hậu”. Bao nhiêu 
khách đều khen là phải. Chỉ có đứa con nhà họ Bảo, tuổi mới mười 
hai (Đứa nhỏ mười hai tuổi đây, là ám chi ké còn Xích tử chi tâm, 
chưa có tư tâm...) bước ra nói: “Những lời của ngài nói không chánh 
lý. Trời, Dat đây cũng là những sinh vật như những sinh vật khác thay, 
huống chỉ con người, không vật nào trọng, vật nào khinh. Trọng, 
Khinh, Quý, Tiện chang qua là một cái cớ để lớn ăn thịt nhỏ, khôn 
hiếp dại, mạnh lấn yếu mà thôi. Chớ nào có phải Trời vì loài này mà 
sinh loài khác đâu. Người ăn gì được thì ăn, dùng được gì thì dùng, 
nhưng chớ có dụng tâm cho rằng Trời vì người mà sanh ra vạn vật. 
Nếu nói thế, thì cũng phải nói Trời sanh người là để cho loài muỗi hút 
máu, dé cho loài cop ăn thịt hay sao?” - Liệt Tử -(Con người bởi 
sống trong Bản ngã, nên lấy tư tâm mà luận mọi sự. Thấy có mình 
thôi, nên vạn vật sanh ra cũng vì mình mà sinh, và cũng chi vì có 
một mục đích ấy mà thôi. Muốn thấy đặng cái lý thật của mọi vật, 
thì chớ bề khi nào lấy tư tâm mà luận. Bởi chấp mình làm trung 
điểm của vạn vật, mới có dụng tâm mà chế ngự vạn vật, lợi dụng 
kể khác để làm lợi khí cho tư dục... Thú vật có sanh ra là để cho ta 
ăn, Thái dương có là để soi sáng cho ta mà thôi... - Xem bài Kìa 
thử xem hoa xuân phong nhuy... trong quyển Trường Lạc Ca) 


7. CHÍ NHÂN 


Đời Thương, quan đại tể tên Đảng hỏi Trang Tử cái nghĩa của 
chữ Nhân(1). Trang Tử nói: “Đó là cái đức của hô lang”. Đẳng nói: - 
Sao vậy? -Trang Tử nói: Cha con chúng nó cũng biết thân nhau, 
sau gọi không nhân? -Đẳng nói: Còn chỗ Chí Nhân là sao? Trang Tử 
nói: Chí Nhân không thân với ai hết. -Dang nói: Tôi có nghe nói 
không thân thì không thương, không thương thì không thảo. Gọi 
người Chí Nhân không thảo, đặng chăng? 

Trang Tử nói: Không phải vậy. Chí Nhân là lòng tốt vô hình và 
bơ thờ, không nghịch với lòng tốt hữu hình và quyết định, nhưng 
mà nó phân biệt cái hữu hình ra. Thương, mà bởi đứng cao quá va 
xa quá, nên không thấy vật. Bởi vậy, ở tại ấp Dĩnh ngó qua hướng 
bắc, không thấy nui Minh San. Nhưng mà núi Minh San có. Tại sao 
vậy? Tại xa quá. Hiếu mà được cận với chỗ Chí Nhân, là khi nào 
con thương cha mà không thân với cha. Cha thương con mà không 
thân với con. Thương thiên hạ mà không thân với thiên hạ, và làm 
cho thiên hạ thương ta mà không thân với ta. Đó là được đến chỗ 
Chí Nhân. Hay làm ơn, hơn Nghiêu Thuấn mà không màn đến, hay 
làm phải cho mọi người mà không ai dè, đó là chỗ Chí Nhân, tày 
với lòng vô tâm (vô vi) của Trời Đất mà làm cho Vạn vật đặng toại 
sinh vận động. Ông thấy chưa, yêu mến theo lòng thảo, không đủ 
mà hiểu đều đó. Thật vậy, Hiếu, Dé, Nhân, Nghĩa, Trung, Tín, 
Trinh, Liêm, hết thay mấy cái đức đó đều ở trong cái Chí Nhân, 
nhưng bởi sánh với chỗ tôn đại của Chí Nhân, nên nó xem còn nhỏ 
nhen lắm. Người ta nói: đồ trang sức không thêm chỉ cho người 
tuyệt sắc; của thưởng không thêm chi cho người cực phú; tước lộc 
không thêm chi cho người cực quý. Ai đắc đến chỗ Chí Nhân cũng 
thể ấy, Chí Nhân không khác Đạo, người Chí Nhân nếu gặp dịp 
cũng thật hành hết các đều nhân hạng thấp thôi đó nhưng các đều 
ấy cũng không thêm nhân phẩm chi cho nó hết. Chẳng phải do 
mấy đều kể ra đó (Nhân, Nghĩa, Trung, Tín...) nghĩa là do sau trở 
lại trước, mà giải đặng cái nghĩa của Chí Nhân - mà phải do Đạo, 
nghĩa là do cái trước tới cái sau, mới giải đặng tới cái nghĩa của 
Chí Nhân vậy (Trang Tử) 


CÂY BÁCH THỌ 


“Đây, là một cây cổ thu. Con người đem chặt ra một nhánh, va 
chọn lấy một khúc dùng đặng để làm một cái chén cúng, chạm trổ 
cực kỳ hoa lệ, đặng dùng vào việc tế lễ, còn khúc kia, cho rằng vô 
dụng, đem quăng xuống bùn lầy... Rồi ta gọi cái chén cũng là đẹp 
dé, còn khúc cây kia là xấu xa. 

Còn ta, ta (Ta đây, là Trang Tử nói) cho rằng: cái chén cúng và 
khúc cây bỗ kia đều là xấu xa cả, vì chúng nó không còn là chúng nó 
nữa, nghĩa là không còn là cái cây tự nhiên, mà là những vật hư 
hỏng (Xem bài Luân lý và Chân tính trong quyển Toàn Chân triết 
luận) 


Theo lẽ ấy, tên Chích và tên Tăng, tên Sử kia, ta cũng luận xem 
một thể. Thiên hạ cho Chích là đứa vô đạo bạo ngược, còn Tăng 
Sâm (có tiếng là đại hiếu), Sử Ngư (người đời Xuân Thu, thờ Linh 
Công. Khổng Tử khen là người rất trung thực) là bực đạo đức hiếu 
nghĩa và trung thực. Theo ta thấy thì cả thảy đều lầm lạc về cái 
chỗ làm cho mình không còn là mình nữa, bởi những ké ấy đều 
hành động trái với Ban tính của mình cả, dầu cho những việc mình 
làm có thiên về đều Phải hay đều Quấy cũng vậy (Con người sở dĩ 
không còn sống đặng trong Bản tính mình, vì từ lúc ấu trĩ đến 
trưởng thành, đều bị sống trong những khuôn khổ eo hẹp nhứt 
định của gia đình, xã hội, những tập tục, luân lý... làm cho con 
người không còn hành động theo cái lý tự nhiên của mình nữa. Có 
kể sẽ nói: “Như kẻ gian ác kia, nếu không có luân lý hạn chế, thì 
hại cho Xã hội lắm!” Đây là cái chỗ lầm của con người. Kể gian ác 
sở di gian ác, vì bởi xã hội chung quanh: cha me, anh em, bà con... 
trước mặt nó hay tôn kẻ đạo đức, quyền quý, khinh kẻ vô lương, 
hèn hạ. Trong lúc ta đi ngang một người đạo đức, quyền quý, ta 
cúi đầu quá cung kỉnh, còn khi ta đi ngang kẻ vô lương, nghèo đói, 
thì lại ra dáng kiêu xấc, khinh khi... trong khoảng đó, ta là kẻ tội 
nhân xúi dục lòng thiên hạ tham lam... Ta là nguyên nhân của 
nhũng đều gian xảo, xu danh, trục lợi của con cái ta về sau này. 
Không ắc, trong lòng kê niên ấu kia có sẵn cái tanh tham gian u 
uẩn. Trái lại cái bản tính tự nhiên đó rất tốt lành trong sạch, vì bị 
Giáo dục và những gương Xã hội chung quanh mà làm cho hư 
hỏng cái bản tính thiên nhiên ấy. Biết bao đều không thể kể hết ra 
đây cho đặng, nếu ta chịu khó để ý xem xét chung quanh ta, ta sẽ 
thấy, con người sở di tan bạo hung hăng tham xảo chi vì ta và Xã 
hội quá trọng kể quyền môn, đạo đức... mà ra. 


Bởi ta quá trọng kể đạo đức, nên kể ngu nhơn muốn đặng cái 
chỗ tôn trọng ấy, trở nên một bực giả đạo đức rất hẹp hòi câu 
chấp trong những lễ phép vụn vặt chặt chẽ. Muốn cho đời ban 
khen là người đạo đức, con người, có khi trở nên lãnh đạm, tàn 
nhẫn câu nệ trong những tiểu tiết, gắt gao bó buộc trong những 
đều tình nghĩa tự nhiên, tự mình rất khổ tâm, lại làm cho chung 
quanh mình khổ sở đau đớn, mà lòng vẫn như thường...) 

Thế thì cái đều suy bại của nhân cách do nơi đâu? Có phải là do 
nơi những lý thuyết về ngũ sắc, làm cho mắt ta không còn trông 
thấy tự nhiên nữa chăng? những lý thuyết về ngũ vị làm cho lưỡi 
ta không còn nếm đặng một cách tự nhiên nữa chăng? những lý 
thuyết về văn chương làm cho ta rối loạn và không còn đơn sơ 
chất phác nữa chăng? 

Đó là những quân nghịch của Bản tính ta, trái lại nó là những 
đều sở thích của Dương Châu Mặc Dich. Ta thì khác, ta không cho 
những mỹ thuật tạo ra là đều hay. Những mẫu luật thành lập do 
nơi tư tâm tạo ra (Tư tâm tạo ra, nghĩa là do theo tư ý tạo ra, 
không kể gì đến Toàn thể. Cũng như cái cây trước kia, chẳng phải 
tạo hoá sanh ra để làm chén cúng, tức là lấy tư ý lợi dụng nó để 
tạo ra một vật cần dùng theo ý của con người; cho rằng nó có, là 
để cho ta lợi dụng tha hồ theo ý muốn. Lại rồi, còn cho cái nầy là 
quý giành cất kỹ lưỡng, còn cái kia là hèn, đem mà quẳng, ném 
một cách khinh bi. Con người ở đời cũng thế. Muốn lợi dụng ké 
khác để làm một mối lợi riêng, nên tạo ra Nhân, Nghĩa, Hiếu, Đễ... 
để lợi dụng. Nhà vua muốn cho kẻ khác thờ và binh vực quyền lợi 
mình, tạo ra những lý thuyết Trung, Nghĩa... để con người làm 
một vật thoả dụng của tư tâm. Con người vì đó không còn là con 
người nữa... mà là một vật vô hồn chỉ để làm một cái lợi khí cho 
kể bề trên mà thôi. 

Hễ ké nào dễ uốn nắn theo tư ý ta, ta sẽ gọi là dao đức quân tử, 
cũng như khúc cây nào ta dùng được theo ý muốn của ta, ta gọi nó 
là khúc cây tốt, còn kẻ ta lợi dụng không đặng, thì ta gọi là vô đạo 
tiểu nhân, cũng như khúc cây nào ta lợi dụng không đặng như ý ta 
muốn, ta gọi là xấu xa mà vứt bỏ một cách khinh bỉ - NCAN.) thi 
rất bó buộc phiền tạp, làm sao mưu được cái hạnh phúc cho con 
người? 

Cái hạnh phúc hoàn toàn có phải là cái cảnh lạc thú của chim bồ 
câu nhốt trong lồng, hay là cái lạc thú của nó khi bay thong thả 
giữa trời xanh mây bạc? 


Thương hại thay! Những lý thuyết Nhân Nghĩa của họ chẳng 
qua là một trò chơi trẻ con để làm cho bấn loạn tâm trí bề trong, 
còn Lễ Nhạc bày ra chẳng qua là cái dây thắt buộc hình thức bề 
ngoài của ta. 

BỊ áp bức cong trói như thế, bây giờ ta phải lấy chi so sánh cho 
vừa? Sánh với kẻ tội nhân kia bị hành thân khảo kẹp chăng? Sánh 
với những con mãnh thú bị nhốt trong lồng chăng? Như vậy, ta có 
kêu là Toàn phúc đặng chăng? (Trang Tử) 


TÀI VÀ BẤT TÀI 

Trang Tử cùng các đệ tử, một hôm, đi chơi trên núi. Thấy một 
cây to, cành lá rườm rà. Một người thợ rừng, đốn cây chung 
quanh, mà không động đến cây ấy. Trang Tử hỏi: “Vì sao không 
đốn cây nầy?” Người đốn cây nói: “Cây nầy thịt nó vô dụng”... 
Trang TỬ nói: “Cây nầy nhờ vô dụng mà khỏi chết”(ám chỉ kẻ dé 
người lợi dụng được, nên gọi là hữu tài...) 

Qua khỏi núi, Trang Tử ghé thăm người quen. Chủ nhà mừng rỡ, 
bảo đứa ở đem chim nhạn làm thịt. Đứa ở hỏi: “Một con biết kêu, 
một con không biết kêu. Giết con nào?” Chủ nhà nói: “Con không 
biết kêu”(ám chi để người lợi dung được, nên mới có ké đời không 
lợi dụng được phải bị hại: mà người đời cho là bất tài... Đây Trang 
Tử muốn chi hai hạng người, chi vì bi hạn định trong hành vi ma 
bị luy...) 

Hôm sau, đệ tử hỏi Trang TỬ: “Cái cây trên núi vì bất tài mà 
sống, con nhạn, vì bất tài mf chết. Vậy thời, hữu tài hay bất tài 
cũng đều luy cả. Giả như Thầy phải xử trí thế nào?” 

Trang Tử cười và đáp: “Gái đó cũng tuỳ theo cảnh... Chỉ có kể 
vượt thoát ra khoảng Tài và bất Tài mới yên thân dang. Chỉ có kẻ 
đạt được cái Lý của Đạo và thông được cái Chuyển của Đạo rồi, 
giữ lấy mực vô vi mà xử sự, mới đặng toàn thân thôi. Những kẻ 
ấy, đứng ngoài chỗ khen chê (nên đời không lợi dụng được. Bởi nô 
lệ lấy tiếng khen chê, mới làm được con vật sai sử cho kẻ khác lợi 
dụng), lúc lên như rồng, lúc sà như rắn, biến thông theo thời cảnh, 
không cố chấp trong chỗ thành kiến chi chi. Địa vị có cao, hèn 
cũng tuỳ thời mà thuận cảnh, cứ để vạn vật yên trong chỗ tự 
nhiên... rồi thì, tới đâu hay đó, không còn phải lo sợ gì nữa (Chỉ có 
kê đứng trên chỗ Tài va Bất Tài; kẻ hiểu va thông lẽ biến chuyển 
của Đạo, linh hoạt trong Chân tính đồng lý với Đạo, là không luy 
thân mà thôi. Hễ liệt vào chỗ Tài hay bất Tài, chỗ tài và bất tài 
đây, không phải là cái Tài thật của minh, mà là cái tài của kê khác 
ban cho, vì họ dùng được mình, là còn để cho Đời đả động đến 
được, chỉ bực siêu nhân, đời không còn gọi là tài hay bất tài cho 
đặng nưa... thì mới mong đặng toàn thân thôi). Đó là cái hành 
động của Thần nông và Huỳnh đế. Đến những bực tự xưng là 
Thánh trí ngày nay (ám chỉ Đức Khổng Tử và các đệ tử) thời làm 
trái lại. Thế nên thiên hạ thì loạn, còn việc làm mình thì hư 
hong... Vì hễ có tụ có tan, dang rồi kế mất. Lam dang thì con 


người chê, giỏi thì có kẻ ghét... (Thần Nông Huỳnh Đế không lợi 
dụng thiên hạ, nên thiên hạ thái bình. Đến Nghiêu Thuan về sau, 
dụng tư tâm bày Nhân Nghĩa... để làm con người không được toại 
sinh trong cái Bản tính mình nữa, nên đời loạn... Bởi dụng kẻ hiền 
nhân quan tử(con nhan biết kêu) mà kẻ tiểu nhân hèn ha (con 
nhan không biết kêu) mới bị thừa thai khinh miệt... Lúc bấy giờ ké 
hữu tài hay bất tài đều phải luy cả, vì không còn là mình nữa. Luy 
đây là luy cái Chân tính mình vậy. Bây giờ cũng như trước kia, chỉ 
có kẻ Siêu Nhân, vượt thoát ra khỏi khoảng tài và bất tài, là toàn 
thân. Kẻ giải thoát dang là cái tiếng khen chê của dư luận, là kê 
không để người lợi dụng được mà thôi. Bởi nô lệ lấy tiếng khen 
chê, mà đời lợi dụng cái tính hiếu danh của ta được vậy) 

Đệ tử hãy ghi nhớ lời nầy: chi có bực đạt được cái Lý và thông 
được cái Chuyển của Đạo là trường cửu mà thôi (Lỗi này, cũng chỉ 
tại Ké để cho người lợi dụng, ké nô lệ lấy tiếng khen chê, không 
đủ sức tự cường, tự kiện... mới tạo ra hạng người lợi dụng. Trách 
kẻ lợi dụng ta, đúng lý hơn, phải trách ta, là ké để cho người lợi 
dụng. Thật vậy, nếu không có hạng người bị lợi dụng, thì làm sao 
có sanh ra hạng người lợi dụng. Chỉ như kẻ đứng ngoài vòng dư 
luận, đứng trên chỗ Tài va Bất Tài (của kê khác bày ra để lợi dụng 
theo tư ý họ) thì làm sao đòi lợi dụng họ được mà bị luy...? Xử trí 
được như thế, chỉ có người am hiểu được cái Lý và cái Chuyển của 
Đạo mà thôi. Bởi Chân Nhân làm mà không bao giờ mắc trong cái 
làm, ở trong sự mà không bao giờ mắc trọng sự nên được giữ toàn 
chân lạc phúc. Vì sao? Vì Chân Nhân sống trong cái chuyển, tức là 
trong một trạng thái của Đạo, mà tấm lòng vẫn yên trong cái Lý, 
nên không bận, không mắc trong những trạng thái tạm thời... thì 
làm sao phải luy đến Thiên Chân. 


THU THUỶ 


Lúc nước thu dưng, trăm rạch đổ vào Huỳnh hà. Lòng sông rộng 
cho đến đứng bờ nọ, ngó qua bờ kia không phân biệt bò với ngựa. 
Thấy vậy, Hà thần đắc ý cho trong thiên hạ không còn ai hơn 
mình. Thuận dòng đi tới biển bắc, ngó qua hướng đông, không 
thấy mé, mới than với Hải thần: “Lời tục nói: ké biết ít cho không 
ai hơn mình. Lời ấy để nói tôi thì phải. Tôi thường nghe chê chỗ 
thiếu học của Trọng Ni, nghe khinh lòng nghĩa sĩ của Bá di, mà tôi 
không tin. Nay tôi mới thấy chỗ nan cùng của ngài. Nếu tôi không 
đến thọ giáo với Ngai, thì hại cho tôi lắm, vì các nha đại phương 
sẽ chê cười tôi” 

Hải thần nói: “Cùng ếch giếng không thể nói biển đặng; nó biết 
có cái hang mà thôi. Cùng con trùng mùa hạ, không thể nói giá 
tuyết dang; nó biết có một thời mà thôi. Cùng kẻ sĩ hep hoi, không 
thể nói Đạo đặng; nó bị ràng buộc trong giáo thuyết nó mà thôi. 
Nay ngươi ra khỏi lòng sông, thấy biển cả mà biết tự hổ. Vậy thì 
nói đại lý với ngươi đặng. Dưới trời, nước không đâu nhiều hơn 
biển. Đó là nơi muôn sông chảy về, không bao giờ ngưng, mà 
không bao giờ vơi. Rồi nước biển lại chảy qua ngả đông, không 
bao giờ thôi, mà không hề lưng. Xuân, thu, mưa, nắng không đổi 
nó, mà nó cũng không hay. Hơn rạch sông không biết lượng số 
nào, mà ta chưa thường cậy đó là nhiều, khi ta tự sánh với Trời 
Đất Âm Dương. Ta, trong trời đất, chẳng khác đá nhỏ, cây nhỏ 
trong núi lớn. Đã rằng là ít, sao gọi mình nhiều? Bốn biển ở trong 
trời đất, chẳng phải cái hang nhỏ ở trong chầm lớn hay sao? Vạn 
vật, lấy số muôn mà nói, thì người được có số một mà thôi. Lấy 
chín châu, là nơi lúa thóc sanh san, thoàn xe thông hành mà sánh, 
thì người cũng không qua số một. Người đối với Vạn vật, khác nào 
một cái lông trong mình ngựa. Chỗ liên hiệp cửa ngũ đế, chỗ tranh 
giành của tam hoàng: chỗ lo lắng của người nhân, chỗ nhọc nhằn 
của quan sĩ, rốt lại có chỉ; Bá di từ ngôi, lấy đó làm danh, Trọng Ni 
nói ra, gọi vậy là rộng. Mấy hạng đó tự cho mình là nhiều, khác 
nào ngươi trước khi thấy biển” 

Hà thần hỏi: “Vậy thì tôi cho trời đất là cực đại, cái lông là cực 
tiểu, có được không? 

Hải thần nói: “Không được. Muôn vật biến chuyển không cùng, 
thời giờ thi mãi không dừng, số phận dời đổi không thường, trước 
sau liên tiếp không thôi. Ấy nên, đứng chỗ biết rộng đây mà xem 


việc xa gần, thì thấy nhỏ ta không cho là ít, thấy lớn không gọi là 
nhiều; đó là biết được chỗ biến không cùng. Luận qua kim cổ thì 
việc đã qua, không vì đó mà ưu tư, việc đương thời không lấy đó 
làm bận lòng. Đó là biết được chỗ không dừng của thì giờ. Xét việc 
lưng vơi, thì dang không vui, mất không buồn; đó là biết được chỗ 
không thường của sổ phận. Thấy đặng như vậy, thì sống không 
mừng, chết không lo. Đó là biết được chỗ trước sau liên tiếp vậy. 


Chỗ biết của người, ít hơn chỗ không biết. Thủa sanh ra không 
bằng thủa chưa sanh. Muốn lấy chỗ cực tiểu của mình mà cầu 
hiểu tận cái cảnh của cực đại, thì là mê loạn và là một đều ngu 
xuẩn đó. Thế thì, làm sao biết cái lông đủ để làm cái mẫu của cái 
cực tiểu, làm sao biết trời đất đủ để làm cái mẫu của cái cực đại?” 

Hà thần hoi: “Luận giả trong đời đều nói: “Một vật tán ra rất 
nhỏ thì thành ra vô hình; một vật tăng cho thật lớn, thì là vô cùng, 
có thật vậy không?” 

Hải thần nói: “Tự nhỏ xem lớn, làm sao thấy trọn; tự lớn xem 
nhỏ, làm sao thấy rõ. Tinh, là mon may của nhỏ; thô, là to tát của 
lớn. Tinh với thô đồng có trong mỗi vật. Vật vô hình không phân 
chia đặng; vật vô cùng không hạn định đặng. Cái mà luận, nói 
đặng, là cái thô của vật, cái mà y xét đặng là cái tỉnh của vật. Còn 
cái mà lời không thể luận, ý không thể xét là bởi nó không phải 
tỉnh, không phải thô, cái đó là cái trực giác, phải dụng tâm hiểu nó 
mà thôi. 

Nhờ trực giác mà đại nhơn làm nhiều việc khác hơn tiểu nhơn, 
nhưng không khinh bỉ tiểu nhơn là hạng không trực giác. Đại nhơn 
nầy, tước lộc của không đủ khuyến, hình phạt không đủ nhục, bởi 
họ biết phải quấy không phân đặng, lớn nhỏ không hạn đặng. Bởi 
vậy mới có lời nầy: “Bậc đại nhơn, không ai nghe danh, người chí 
đức không tìm chi hết, dang đại nhơn không còn cái Ta (ban ngã), 
vì họ đã nhập làm Một cùng Vũ Trụ.” 

Hà thần hỏi: “Nhờ đâu mà phân chỗ trong ngoài của vật, chỗ 
quý, chỗ tiện, chỗ nhỏ, chỗ lớn? 

Hải thần nói: “Lấy con mắt Đạo mà xem, thì vật không có quý 
tiện. Lấy con mắt vạn vật mà xem, thì vật có quý có tiện, là bởi vật 
nào cũng tự quý, nên khi sánh lại với người, thường cho vật khác 
là tiện. (Đứng trong phạm vi bản ngã). Trong con mắt người tục, 
sự phân quý tiện thường lại không tại nơi mình. (Bị nhốt trong 
phạm vi tập quán). Lấy con mắt khách quan và tương đối mà xem, 


thì vạn vật là lớn khi đối với cái nhỏ, là nhỏ khi đối với cái lớn. 
Biết trời đất nhỏ như hột lúa, biết cái lông lớn như hòn núi, cũng 
nhờ con mắt ấy. Đứng phương diện công ích mà xem, thì vạn vật, 
nhơn chỗ sở trường của nó mà đặng gọi là hữu ích; nhơn chỗ sở 
đoản của nó mà gọi là vô ích. Biết đông, tây là hai lẽ phản đối 
nhau không thể không vậy cho đặng, cũng nhờ con mắt đó. Tuỳ 
theo chỗ thích hợp của mỗi người, thì trong vạn vật, cái chỗ của 
người nầy, tức là không còn cái chỗ thích của người kia. Nghiêu 
với Kiệt có chỗ hạp, có chỗ không hạp. Xưa Nghiêu, Thuấn 
nhường ngôi mà làm vua; còn Khoái cũng nhương ngôi mà phải 
mất. Thanh Võ tranh mà đặng ngôi; Bạch Công tranh mà phải chết. 
Do đó mà coi, trong lẽ tranh, nhượng, trong hạnh của Nghiêu, Kiệt, 
quý tiện tuỳ thời chưa lấy đó làm mực thường được. Gái tương lê 
dùng phá thành, không dùng lấp hang đặng; phương pháp khau. 
Ngựa kỳ kỳ một ngày lướt ngàn dặm, mà không bắt chuột đặng, 
như mèo; tài năng khác nhau. Chim ut ban đêm, mắt tô đến bắt 
rận, đếm lông nó đặng, mà ban ngày, hòn núi sờ sờ không thấy 
đặng; tánh khác nhau. Nên, muốn có phải mà không có quấy, 
muốn có trị mà không có loạn là chưa rõ cái Lý của Trời Đất, cái 
Tình của Vạn vật. Ấy là mơ tưởng Trời mà không Đất, Âm mà 
không Dương đó. Muốn phân hai lẽ tương phan đó ra làm hai vật 
có thật, thì là Ngu. Đế vương tranh nhượng nhau, hễ sái thì nghịch 
tục, gọi là soán, còn nhằm thì thuận tục, gọi là Nghĩa. 

Hà thần nầy, ngươi hãy lẳng lặng mà xét lại, ngươi sẽ rõ cái gốc 
của Quý, Tiện, của Đại, Tiểu.” 

Hà thần: “Vậy thi bây giờ tôi phai làm đều gì? phải không làm 
đều gì? nhận cái chỉ? Tôi phai sao đây?” 

Hải thần nói: “Đứng bên phương diện Đạo, có chỉ gọi là Quý, có 
chỉ gọi là Tiện, có chỉ gọi là ít, có chỉ gọi là Nhiều, có Một mà thôi. 
Để cái chỉ ra ngoài Đạo, là lầm đó. Phải theo thời theo thuở. Phải 
nghiêm nghị như một vị quốc quân không tư đức; tự nhiên như 
một vị địa thần không tư phúc. Muôn vật một hạng, không vắn 
không dài. Đạo không chung thỉ, Vật có tử sanh, không thường. 
Dinh hư chung thi nối nhau. Đó là nói cái phương của đại nghĩa, 
luận cái lý của vạn vật. Mạng sống của van vật qua như ngựa 
chạy, không động biến, không đổi dời. Hỏi: “Phải làm đều gì? phải 
không làm đều gì?...” có chi lạ, phải đo đường biến chuyển của 
tạo hoá, phải theo thời theo buổi; có bao nhiêu đó mà thôi.” 


Hà thần hỏi: “Vậy chớ chỗ quý của Đạo là chỗ nào?” 


Hải thần nói: “Người biết Đạo thì thông lý. Thông lý thì rõ 
quyền. Rõ quyền thì không vật nào hại được. Người chí đức vô lửa 
không nóng, xuống nước không ngột. Lạnh, nóng không hại đặng; 
cầm thú không phạm đặng. Nói vậy, chẳng phải là nói người chí 
đức không sợ mấy chốn nguy hiểm đó, ấy là muốn nói, người chí 
đức xét kỹ lúc tới lui nên lánh nguy, cẩn thận cử chi nên khỏi hoa. 
Nên nói: “Trời ở trong, người ở ngoài. Đức ở nơi Trời” Phải cho 
trời đặng siêu xuất, hầu cho hành vi hạn với bổn nguyên. 

Hà thần hỏi: “Sao gọi là Trời, sao gọi là Người. Hải thần nói: 
“Ngựa bò bốn cang đó là Trời, (ban tanh của nó). Ngựa ngậm hàm 
thiết, bò đeo khuyên nơi mũi, đó là người, (nhơn Đạo, trái với bản 
tánh). Người không đặng ém Trời, nhơn tạo không đặng hại thiên 
nhiên, hư nguy không dang phá chon thật. Phục hồi cái ban tanh 
mình lại, đó là trở về Chân Lý” 

- Trang Tử 


BỆNH QUÊN 

Nước Tống, có người tới tuổi trưởng thành, khi không mắc phải 
bệnh Quên. Buổi sớm ai cho cái gì, buổi chiều đã quên. Ngày nay 
làm cái gì, ngày mai đã quên. Ra đường quên tới đi, ở nhà quên tới 
ngồi. Những đều làm trước kia, bây giờ quên hết, bây giờ làm chị, 
sau nầy cũng quên mất. 

Có ông thầy nước Lỗ (ám chỉ Đức Khổng Tử) đến xem trị giúp, 
người nhà hứa sẽ chia hai gia sản, nếu chữa hết... 

Ông thấy nói: “Bệnh quên nầy, dầu cùng kiến, thuốc men, cũng 
không sao chữa được. Vậy thì ta, thử hoá cả tâm tính, may ra có 
thể cứu được chăng? Bằng không được, thì ta phải chịu phép. 

Nói xong ông Thầy, thấy người bệnh biết xin áo khi trần mình, 
xin cơm cháo lúc bụng đói, xin đem ra sáng lúc ở trong tối... Ông 
nói: “Bệnh này cứu được, nhưng phương pháp ta rất mật nhiệm, 
không truyền cho ai được...” 

Ông bèn đóng cửa kín lại, để người bệnh và ông trong một 
phòng mà thôi. Không biết ông làm gì, mà bảy ngày sau, cái bệnh 
lâu ngày kia, lại tức khắc khỏi ngay. Lạ thay! Khi người bệnh tỉnh 
trí như thường, thì nổi cơn giận dữ, rầy mắng người nha, lại cầm 
dáo đuổi theo ông Thầy... Người ta bắt lại, hỏi vì sao giận dữ như 
thế, thì người bệnh kia nói: “Hỡi ôi! Lúc trước ta khoan khoái vui 
sướng là thế nào! Trời Đất có, hay không, ta cũng không cần biết. 
Bây giờ ta phải ký chú trong trí nhớ nào những đều đã qua vài 
mươi năm về trước, nào những việc dang, việc thất; việc buồn, 
việc vui; việc thương, việc ghét... lại còn phải lo lắng sự sẽ đến 
sau nầy. Ta chỉn e từ đây, có muốn được một phút vô tâm lạc thú 
ấy thì liệu phải làm thé nào cho được nữa. Tử Cống nghe câu 
chuyện ấy, hỏi nghĩa nơi Đức Phu Tử. Ngài nói: “Ngươi hiểu sao 
nổi; Hồi, nó có thể hiểu mà thôi”. (Liệt Tử) 

Lời bàn: Người mắc bệnh quên đây, là ám chỉ bực Chân nhân đã 
diệt Bản ngã siêu hình rồi, nghĩa là đã đến chỗ cùng tột của sự 
Giải thoát. (Xem bài Bản Ngã siêu hình) 

Đây cũng là cái nghĩa của câu: “Thỉ hồ thích nhi vị thường bất 
thích giả, vong thích chỉ thích giả, của Trang Châu. Ngài cho rằng 
làm mà còn hay mình làm, cái làm ấy chưa toàn. Hữu đức mà 
không dé mình hữu đức mới thật là hữu đức. Cái Toàn Thiện chi ở 
trong chỗ Vô Tâm vậy.” 


Thật vậy, bực Chân Nhân, là ké đã sống thuận với Đạo, nên làm 
mà vô tâm, như ngũ tạng ta lúc mạnh, nó vẫn linh hoạt mà ta 
không dè nó có. Đến khi có một tạng nào sống không thuận, nghĩa 
là sống không đồng nhịp với cái sống chung của Toàn thể: bấy giờ 
ta mới hay nó là Có. Tạng phủ nào không sống thuận với cái sống 
chung của toàn thể châu thân, ta mới hay nó là Có. Sự đau đớn, 
tức là cái khổ hạo cho ta biết rằng, ta đã làm trái với lẽ tự nhiên 
(thiên nhiên) rồi vậy. Về sự ta đối với Đạo cũng thế. Nếu ta sống 
đặng trong Chân tính nghĩa là sống đặng thuận với Đạo, thì ta 
không hay rằng mình là Có. Đến khi thấy mình là Gó, đó là cái 
triệu chứng rằng ta đã sống nghịch với Đạo, đó là ta khởi đầu có 
cái đau khổ vậy. 

Bây giờ ta muốn trở lại sống trong chỗ Vô Tâm, thì phải sống 
hoà làm một lại với Đạo, thuận theo lẽ Trời. (Xem chương Lễ 
Trời). Được vậy, muốn biết có mình, cũng không thể muốn được. 
Tuy rằng cái Ta đây Có đó thật, nhưng ta bây giờ cũng không cần 
biết đến nó Có hay không có mà làm gi... 

Trời đất có cùng không ta cũng chang quan... 

Nếu đặng sống trong cái Thường tại của bản tánh thì những 
trạng thái biến đổi tam thời kia có gì phai quan tâm... Da là tam 
thời mà nói Thị nói Phi, thì cảnh qua, Thị, Phi, cũng vì đó mà mất 
nghĩa, có gì phải kỳ chú vào trí nhớ. Cho nên Chân Nhân sống 
trong cảnh, làm mà không mắc trong cái làm. Đến khi, bắt buộc 
phải kêu cái nầy là phải, gọi cái kia là quấy, ép mình phải nhận 
những trạng thái tạm thời kia là thật, phân biệt trắng đen, đem 
mình nắn theo hoàn cảnh... thời mới có khổ sanh ra vậy. 


Trích dịch một đoạn trong quyển “INITIATIONS 
LAMAIQUES” 

Đắc đến bực vô vi, rồi, chân nhân bây giờ mới biết ta có đây, 
chẳng phải Có để hành động (theo một mục đích chi chi) mà Có là 
vi Có (không thể không vậy cho dang) 

Cắt nghĩa bao nhiêu cũng không rõ bằng lấy cái chỗ tương tự 
sau này mà nói, ta sẽ hiểu đặng cái ý tưởng của các bực chân nhân 
ấy. 

Một vị Chân nhân nói với tôi rằng: “Thái dương có làm việc hay 
chăng?” Thái dương nào có nghĩ rằng: “Ta sẽ phóng xạ điền quang 
ta cho người nầy, cho nó ấm, cho đồng ruộng kia cho lúa nở, cho 
xứ nọ cho nhân dân đó hưởng đặng Yến sáng đâu?” Mà bởi vì nó là 
Thái dương, bản tánh nó là Nóng và Sáng, nên nó phải soi, nó phải 
truyền sự sống ấm áp cho cả loài vật”. 

Nói về bực Tchangtchou Semspa, một nhân vật rất cao trọng, 
toàn trí, toàn đức, toàn nhan, cũng một thế. Bởi cái tự tánh của 
người rất mẫn nhuệ, cái thần năng của người rất nhân ái, nên tự 
nhiên phải phát lộ ra để bao bọc, soi sáng hết mọi vật, từ những 
bực Tiên Thánh ở tột cõi trên, đến những hạng cùng dân khốn nạn 
bị doa lạc dưới cõi diêm phù... 

Cái điều kiện tối yếu để lên tới bực cao siêu ấy, là phải tận diệt 
Bản ngã trong cả phương diện... Bởi thế mới có nói rằng: “Niết 
bàn tức là chỗ tuyệt diệt của ý muốn”(ý muốn đây là muốn nói về 
cái hành vi còn mong kết quả, cái hành vi còn chủ động tức là cái 
hành vi hữu ý trái nghịch với hành động vô vi. Bởi thế mới dịch là 
Ý Muốn, không dịch theo nghĩa thường là Tình dục đặng. Độc giả 
phải để ý rằng chữ hữu ý dụng trên đây không giống chữ hữu vi 
của phần nhiều hay dùng chút nào cả. Người ta thường đem chữ 
hữu vi để dụng vào một nghĩa rất thô. Không đúng với cái nghĩa 
muốn dùng ở đây.) 

Con đường di tới đây chưa phải là cùng. Nhưng mà bực 
naldiorpa, bấy giờ có thể lên tận trên chót vót những lẽ huyền bí 
siêu hình của cái Tâm. Kỷ luật, quy tắc, nghỉ lễ... không còn nghĩa 
lý gì đối với họ nữa. Chỉ còn có một sự Thiền định, mà họ thường 
sánh với một sự lưu linh thả rong rất phóng khoáng tự do trên 
những đảnh núi tuyệt vời, đượm nhuần một màu không khí rất êm 
đềm, mát mẻ và thanh trong... 


Trên những cõi mênh mông cao địa của Tinh thần, mà ta vẫn 
thấy đặng có cái bóng rất thô trong những cảnh tịch mịch thanh 
phong của dãy Tuyết Sơn, bấy giờ cái lối đường mòn đã bặt dấu... 
Ta không còn thể theo hỏi, trông đặng các bực chân nhân đã hoàn 
toàn giải thoát, đã thấy đặng chỗ tự do tuyệt đích của cảnh Niết 
Bàn rồi... 

Có khác nào cái dấu con chim bay giữa trời xanh mây bạc, con 
đường của họ bây giờ thật rất khó lòng mà tìm trông cho thấy vết bóng 
nữa. 


CHÂN NHÂN 


Chân nhân, theo quan niệm Toàn chân, không phải là một bực 
phi thường, một bực siêu nhân. Chân nhân là người có sống đặng 
trong cái sống tự nhiên, trong cái sống của chân thể mình vậy. 
Khác chân nhân, là những người chưa có sống. Bởi thế Toàn chân 
không phân biệt nhiều người... giai cấp, cao thấp gì cả... chỉ thấy 
có Người mà thôi. Nhưng người có hai lúc, lúc chưa sống và lúc 
sống, mà chân nhân là người có sống. Thế thì phần đông con người 
chưa có ai sống cả hay sao? Và ta phải làm cách nào để phân biệt 
chân nhân với người? Tự Động là có sống, Bi Động là chưa có 
sống. 

Phần đông con người nói thương, nhưng có ai thương thật 
chăng? Ta thương người nầy, là bởi họ đồng ý với ta, hoặc bởi họ 
thương ta. Nếu họ không thương ta nữa, hoặc không đồng ý với ta 
nữa, liệu ta có còn thương họ được nữa chăng? Cái gì làm cho ta 
thoạt thương, thoạt ghét đó? Cai thương của ta là bị động, chớ 
không phải tự động mà có, ta có thể gọi nó là có thật chăng? Có 
thật đây, là có một cách tự bản tự căn. Một lẽ bất thường do nơi 
ngoại cảnh biến đổi, còn được kêu là một lẽ thật chăng? Thế thì 
sao lại còn được gọi là thương? Người chưa có thương chưa có 
ghét, thời chưa gọi là có sống. Vậy người chưa có sống, làm sao 
biết có sướng khổ mà bàn mãi về sự sướng khổ? Chi có người có 
sống mới biết có sự sướng khổ, hay không mà thôi. Nhưng người 
có sống, lại không bao giờ thấy có sướng khổ, cho nên không nhận 
cho đời là có sướng khổ vậy, cái sướng do nơi khổ mà có đó. Nó 
chỉ có là đối với những ai chưa có sống, họ nhận lầm mà thôi. 

Có kẻ sẽ nói rằng, nếu không có hoàn cảnh hiện ra trước mắt thì 
lấy gì có ý tưởng thương, ghét? Vậy gọi tự động thì không trúng, 
vì xưa nay có ai thương mà không có một chủ quan một khách 
quan chăng? Nói thế đúng lắm, nhưng đúng với ké còn sống trong 
cái quan niệm tương quan, hiểu nghĩa chữ thương ấy theo sự 
thương ghét của lẽ thường, thương là vì có chỗ vừa ý, tất nhiên 
chỗ không vừa ý nữa là ghét ngay. Cái thương ấy, sở đĩ có cái ghét 
liền bên, bất thường như thế làm cho người phải vì cái thương mà 
khổ, là tại nó do nơi một chủ động nào để làm cốt cho sự thương 
ấy. Lé cố nhiên là cái cốt ấy không còn, thì sự thương ấy không 
thể tồn tại nữa đặng. Lấy một cái chủ động nào để làm cốt cho sự 
thương, Toàn chân goi đó là Bị Động vậy. Hễ lấy một cái chủ động 
chi chi làm cốt cho tinh cảm, thì đó tức là mong cho hành vi mình 


có kết quả. Mà hễ mong có kết quả thì đó là ta tạo ra cái khổ rồi 
vậy. Thế là nghĩa gì? Trong lúc ta làm, để mong một kết quả chỉ 
chi, thì ta không thể yên vui dang, vì cái kết quả đó chưa tới. Đó 
đã dành. Nhưng đến khi đạt được mục đích ấy rồi, thì lại sẽ lo sợ 
cho nó mất đi chăng, thế thì sự yên vui cũng là tạm thời chớ chưa 
phải là chắc chắn, đừng nói chi không đạt được mục đích, cái khổ 
về sự thất vọng lại càng giết người ta mau chóng nữa kia. Có phải 
đó là hành vi tạo Khổ chăng? Gái sự Thương của chân nhân rất 
khác xa... Cái thương ấy nó vô tâm mà bao trùm, phẳng phất như 
mùi hương của hoa nở bay ra, không riêng gì cho ai, ... ai biết thì 
biết, ai không biết cũng không bận gì đến lòng đặng. Cho nên ta 
không thể hiểu chữ thương ấy theo cái nghĩa chữ thương theo 
phần nhiều người ta đã hiểu xưa nay. 

Chân nhân của Toàn chân quan niệm là thế, không gì là khó 
khăn, không gì là huyền bí cả... (Xem Toàn Chân pháp luận 
chương Chân nhân và Xã hội). 


Toàn chân không phải bảo ta chớ lo đời... Đã là một phần tử 
trong một toàn thể thì làm sao mỗi hành động ta lại không có ảnh 
hưởng ít nhiều đối với đời? Dầu ta có muốn tách riêng với đời 
cũng không thể đặng... Cách Toàn chân hiểu sự lo đời rất khác xưa 
nay con người phần nhiều đã hiểu. Xã hội hiện thời sở dĩ rối loạn 
là do nơi chúng ta lầm lạc về sự đem cá nhân chủ nghĩa xen vào 
chỗ không nên xen vào. Về mặt tư tưởng thì con người thích làm 
con chiên con rất dễ ăn dễ dạy. Về mặt mưu đồ vấn đề, vật chất, 
ăn mặc, thì con người trái lại, đem chủ nghĩa cá nhân vào đó mà 
thi hành. Ta phải hiệp đoàn để làm việc, trái lại ta phải đứng riêng 
một mình để tầm chân lý. Nếu ta biết đem quan niệm nầy mà thực 
hành trong những hành động ta hằng ngày, thì mới trông dứt đặng 
cái nguồn lợi dụng, tức là sự ích kỷ và tham lam. Bấy giờ ta mới 
mong diệt đặng những nỗi mây mù, làm cho ta lạc lầm không phân 
biệt đặng sự TỰ TU TỰ NGỘ trong đường tư tưởng và sự HIỆP 
ĐOÀN trong con đường hành động. 

Bởi con người hiểu lầm, không phân biệt hai lễ nói trên đây, mà 
bên tư tưởng giới... con người cam chịu làm con nộm, mặc tình ai 
sai sử thế nào cũng đặng, cam chịu làm một đoàn chiên con rất dễ 
day, rất phục tùng... các bực tự xưng là hướng đạo, tự xưng là giữ 
độc quyền chân lý. Trái lại, về phần mưu đồ sự yên ổn vật chất, về 
những vấn đề ăn mặc... thì con người lại đem cái chủ nghĩa cá 


nhân ra mà thờ, khiến cho con người về phương diện nầy lại hoá 
ra như sói, như hùm, ... chỉ cứ lo thâu trữ riêng cho mình, không 
quan thiết gì đến ai cả. Thế nên về mặt tư tưởng, ta thấy biến sanh 
ra biết bao nhiêu TÔN GIÁO TỔ CHỨC rất có trật tự, rất có quy 
tắc, trong đấy tạo ra một hạng người mẫu, rất buồn chán... còn về 
mặt vật chất thì lại sanh biết bao nhiêu cá nhân rất khác biệt nhau, 
không một ai cũng chịu hưởng chung quyền lợi với nhau, tạo ra 
biết bao nhiêu đều thống khổ về sự tham lam lợi dụng tàn bạo... 
Sự hiểu biết của Toàn chân (Toàn Chân, là Bảo Toàn Thiên Chân 
hay là Chân thể. Các độc giả chớ lầm lộn nó với cái nghĩa của các 
đạo sĩ xưa đã lạm dụng... như họ đã lạm dụng chữ Đạo, Đức của 
Lão Tử vậy. Nghĩ rằng chữ dùng bên Đạo, thưởng bị người sau 
không hiểu đến cái nghĩa chánh của nó, hoặc lấy theo ý riêng mà 
hiểu nên chi càng lâu đời chừng nào, nó lại càng biến thiên cái 
nguyên ý của nó chừng ấy. Bất đắc dĩ mới mượn chữ ấy để miêu 
tả ý riêng của mình, vậy muốn khỏi sự hiểu lầm cho độc giả, mỗi 
chữ tác giả đều có giải thích cả. Độc giả nên hiểu chữ ấy theo định 
nghĩa của tác giả. Dầu cái chánh nghĩa của nó không thật phải như 
thế, độc giả cũng nên biết cho sự hiểu của tác giả chỉ ở trong chỗ 
định nghĩa ấy... mà thôi. Xin các độc giả biết cho.) về sự lo đời có 
chỗ phân biệt như thế... Bởi vậy, Toàn chân rất cực lực phản đối 
kể mong nhồi sọ con người về đường tư tưởng, đem những lý 
thuyết tự mình đã gọi là hay, là phải mà ép buộc, rủ quên kẻ khác 
phải nghe theo, làm cho mai một cái sống tự nhiên của tỉnh thần 
con người đi... 

Toàn chân sở dĩ nói, chớ lo đời, là bảo chớ vội vàng đem nhân 
loại bỏ vào cái khuôn tư tưởng sẵn của một cá nhân nào, (xem 
chương Tế Độ Quần Sinh). Một cái Xã hội Tổ chức về vấn đề nhu 
cầu vật chất, với một cái Xã hội Tổ chức về Tư tưởng... rất khác 
nhau xa, học gỈ nên biệt phân hai lẽ ấy... không vậy thì thật khó 
lòng mà hiểu đặng cái nguyên ý của tác giả. 

Tuy nhiên, con người có quyền tự do của cá nhân, đem tư tưởng 
mình ra trình bày với đời, song phải biết cho đó là để giúp làm tài 
liệu cho người, ai thuận thì nghe, ai không thuận thì thôi, chớ ta 
không quyền bảo tư tưởng của ta là đúng, một cách tuyệt đối, 
nghĩa là phải chung cho cả loài người, và mong đem nó nhồi sọ 
công chúng, tự lập ra một tôn giáo để đàn áp tư tưởng kẻ khác... 
(Xem quyển TOAN CHAN PHÁP LUẬN đang in). 

HET. 


